PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


THAY LỜI TỰA 


Giữa cơn nắng hạn lại gặp mưa phùn, dang lúc ly loạn, lòng người đau khổ, lại được cam lồpháp vị làm 
cho tâm hồn người bớt sự dau khổ, thì còn may mắn gì hơn! 


Chúng tôi là cưsï của Phật học đường Nam Việt tại chùa An Quang, không biết có phúc duyên gì, mặc 
dầu sinh trong đời Mạt pháp, mà vẫn gặp Chánh pháp của Phật Đà. Trên ba năm nay, chúng tôi 
thường đến Phật học đường Nam Việt học hỏi về giáo lý với quý vịPháp sư. Càng học thấy càng hay; 
như người ăn mía: càng nhai lại càng ngọt. Sau xưa với đạo vị, mà quên bớt những sự đau khổ giữa 


lúc loạn ly. 


Càng học lại thấy giáo lý càng thâm cao. Quý hóa thay! Năm nay chúng tôi được ngài Thích thiện 
hoa,, trưởng ban hoằng pháp Phật giáo Nam Việt, kiêm Đốc giáo Phật họcđường Nam Việt ban cho 
một vật báo vô giá: giảng về đại cương kinh Lăng Nghiêm. Hay làm sao! Và thú vị làm sao! Chúng tôi 
không thể miêu tả ra hết được. 


Chúng tôi thường nghe nói: Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh Đại Thừa, vừa quý giá nhứt, mà cũng 
vừa cao siêu nhứt. Trước đây thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thỉnh những bản của các nhà dịch khác 
để xem, nhưng khó hiểu quá! Ngoài cái khó về văn chương và danh từ triết lý chuyên môn lại còn 
nghĩa lý rộng sâu như biến, thật khó nắm lấy đại cương! 


PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 


hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


THAY LỜI TỰA 


Giữa cơn nắng hạn lại gặp mưa phùn, dang lúc ly loạn, lòng người 
đau khổ, lại được cam lồpháp vị làm cho tâm hồn người bớt sự dau 
khổ, thì còn may mắn gì hơn! 


Chúng tôi là cưsĩ của Phật học đường Nam Việt tại chùa An Quang, 
không biết có phúc duyên gì, mặc dầu sinh trong đời Mạt pháp, mà 
vẫn gặp Chánh pháp của Phật Đà. Trên ba năm nay, chúng tôi thường 
đến Phật học đường Nam Việt học hỏi về giáo lý với quý vịPháp sư. 


Càng học thấy càng hay; như người ăn mía: càng nhai lại càng ngọt. 
Sau xưa với đạo vị, mà quên bớt những sự đau khổ giữa lúc loạn ly. 


Càng học lại thấy giáo lý càng thâm cao. Quý hóa thay! Năm nay 
chúng tôi được ngài Thích thiện hoa,, trưởng ban hoằng pháp Phật 
giáo Nam Việt, kiêm Đốc giáo Phật họcđường Nam Việt ban cho một 
vật báo vô giá: giảng về đại cương kinh Lăng Nghiêm. Hay làm sao! 
Và thú vị làm sao! Chúng tôi không thể miêu tả ra hết được. 


Chúng tôi thường nghe nói: Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh Đại 
Thừa, vừa quý giá nhứt, mà cũng vừa cao siêu nhứt. Trước đây thỉnh 
thoảng chúng tôi cũng có thỉnh những bản của các nhà dịch khác để 
xem, nhưng khó hiểu quá! Ngoài cái khó về văn chương và danh từ 
triết lý chuyên môn lại còn nghĩa lý rộng sâu như biển, thật khó nắm 
lấy đại cương! 


Hôm nay được nghe giảng Đại cương, thật chẳng khác nào bầu thế 
giới bao la, mà được thâu vào một bản đồ nhỏ hẹp, rất dễ ngắm xem. 
Chúng tôi được nghe lời Phật dạy: 

"Người chưađược độ mà muốn độ người đó là tâm Bồ tát; người đã 
được giác ngộ, rồi đem ra khai sáng cho người khác là hạnh của Như 
lai". 


Chúng tôi tựnghĩ rằng: "Mình đã là con của Phật, phải học theo hạnh 
Bồ tát: Mỗi khiđược điều lợi gì, thì phải đều chia xớt cho mọi người". 


Nghĩ thế, nên chúng tôi yêu cầu Thầy Đốc giáo Phật học đường Nam 
Việt viết lại thành bài, và chung cùng nhau in ra phát hành; trong số 
đó, có ấn tống 1000 quyển (khi lần thứ nhất). 

Như thế, trướcđể đền đáp Hồng ân của Tam bảo, và công trình giáo 
huấn của chư Tăng, sao mong cho mỗi người đọc hiểu, đều ngộ được 
chân tâm của mình, cùng chúng tôi đồng tuđồng chứng. 

Mong thay! Vưi lắm thay! 

Chợ Lớn ngày 15 tháng 1 năm At Mùi (1955) 

T.M Cư Sĩ Phật HọcĐường Nam Việt 


Phật Tử MINH PHÚC 


Bài Thứ Nhất 


A.- PHẦN DUYÊN KHỞI 

B.- PHẦN CHÁNHĐỀ 

I.- Nguyên nhơn Phật nói kinh 

I- A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ nhất. 
II.- Phần lược giải: 

1. Định danh và giải nghĩa tên kinh. 

2. Nội dung kinh Lăng Nghiêm 


A.- PHẦN DUYÊN KHỞI 


Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ, thì không sao khỏi lầm 
đường lạc nẻo. Người đi trong biển khơi diệu-vợi, sóng đồi SiÓ dập, 
lênh đênh giữa biển, nếu không có kim chỉ-nam, thì không dễ 


vượt qua mấy vạn trùng dương, trở về xứ sở. Người điđánh giặc, nếu 
không có binh thơ đồ trận, không hiểu chiến thuật, chiến lược, thì 
không sao thắng được giặc, đem trở lại trật tự an ninh cho nước nhà, 
và giữgìn non sông cẩm tú. Kẽ làm thợ nếu chẳng có mực thước, thì 
không sao làm thành món đồ có giá trị được. 


Người tu hành cũng thế, nếu không hiểu được lối thắng, khúc quanh, 
chỗ đèo ải gay go, nơi hốhầm nguy hiểm trong đường lối tu hành, 
lớp lang chứng đạo, thì không sao khỏi lạc vào nẻo tà, sa nơi ác đạo. 


Kinh-Lăng-Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu 
hành một cách rành mạch, nào là giáo, lý, hạnh, quả đều rõ ràng. 
Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị,trong khi tu gặp những đều 
nguy hiểm thế nào, mà phải làm sao mới tránh khỏi những điều 
nguy-hiểm ấy, thì trong Kinh-Lăng-Nghiêmdạy hết sức rõ ràng. 


Nói đến Kinh-Lăng-Nghiêm, hàng Phật tử ai chẳng nghe tiếng là một 
bộ kinh Đại -thừa, vừa hay nhứt, mà cũng vừa quý nhứt. Người tu 
hành hiểu được Kinh-Lăng-Nghiêm, chẳng khác nào người bộ hành 
có bản đồ, kể thủy thủ có kim chỈ nam, người thợcó dây mực, cây 
thước, kẻ chiến sỹ có binh thư đồ trận. 


Vì Kinh-Lăng-Nghiêm quý giá như thế, nên thuở xưa các vị vua Ấn 

Độ cho là một quốc bảo, giữ gìn nghiêm ngặt không cho truyền bá ra 
ngoài. Trong lúc ấy bên Tàu, có Ngài Thiên-thai Trí-giả Đại-sư, được 
nghe Kinh-Lăng-Nghiêm quý báu như vậy, nên mỗi ngày hai lần sớm 


chiều xây mặt về phía Tây (Ấn Độ) quỳ lạy cầu khẩn cho Kinh-Lăng- 
Nghiêmđược sớm truyền bá qua Tàu, để lợi ích quần-sanh. 


Cách 100 năm sau, có Ngài Báy-thích-Mật-đế , người Ấn Độ, đã nhiều 
lần tím cách đem Kinh-Lăng-Nghiêm đến truyền bá tại Trung Hoa, 
nhưng không kết quả, vì luật nước nghiêm cấm, kiểm soát rất chặt 
chẽ. 


Đến lần cuối cùng, Ngài viết kinh trong tấm lụa mỏng, rồi cuốn lại, 
xẻ thịt bắp vế nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ, mới đem ra 
được khỏi nước. 


Chúng ta nên nhớ tưởng lại kỳ-công "Vị pháp vong xu" của Ngài Bát- 
Thích-Mật-Đế.Thử nghĩ: Một cây cỏ cắt vào gia còn đau; một mụt ghẻ 
con, còn biết nhức; huống chỉ xẻ một đường dài nơi bắp thịt, nhét 
cho được một cuốn lụa con, trải qua bao nhiêu ngày, từ Ấn Độ sang 
đến Trung Hoa. Nếu không may bị tiết lộ thì phải tửhình. Như thế 
chúng ta đủ thấy sự quý báu của Kinh-Lăng-Nghiêm là dường nào! 
tâm vì đạo quên mình của Bồ Tát Bát-thích-mật-đế đáng cho chúng 
sanh trọn đời bái phục. 


Khi Naài Bát-Thích-Mật-Đế đem Kinh-Lăng-Nghiêm này qua Tàu, đến 
đất Nam-thuyên, gặp quan Thừa-tướng tên Phòng-dung, là bực bác 
học uyên thâm, lại có lòng mỘộ Phật, nên Naài triønh bày với Thừa- 
tướng, về giá trị của Kinh-Lăng-Nghiêm mà Ngài đã huyền diệu sinh 
mang đến. 


Quan Thừa-tướng Phòng-dung nghe nói rồi hết sức mừng rỡ, cho là 
đặng một vật báu chưa từng có. 


Nhưng khi đem cuốn lụa ra thì, vì bị máu mũ bám vào lâu ngày, nên 
mất cả chữ nghĩa. 


Một bà có công lớn trong việc này, là Phu-nhân của Thừa-tướng 
Phòng-dung. Bà đem cuốn lụa ấy nấu với một chất hóa học, thì máu 
mũ đều theo nước mà tan đi, chỉ lưu lại các nét mực, nên còn thấy để 


phiên dịch. 


Quan Thừa-tướng thỉnh Ngài Bát-Thích-Mật-Đế dịch chữ Phạn ra chữ 
Tàu. Ngài Di-Già-Thích-Ca dịch từ 


ngữ, còn quan Thừa-tướng nhuận-sắc. Bởi thế nên Kinh-Lăng-Nghiêm 
chẳng những nghĩa lý rất hay, mà văn chương còn tuyệt diệu! Từ xưa 
các học giả, không những trong đạo Phật, mà cả đạo nho, các đại gia 


văn chương, một phen xem đến Kinh-Lăng-Nghiêm,đều kính phục và 
vô cùng khen ngợi cái nghĩa lý cao siêu, và văn chương tuyệt diệu 
của kinh. 


B.- PHẦN CHÁNH ĐỀ 
L- NGUYÊN NHÂN PHẬT NÓI KINH LĂNG NGHIÊM 


Theo lệ thường, mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy, là ngày mãn hạ, 
chư Tăng cùng trong tự tứ, đểrữa sạch những hành vi lỗi-lầm và 
những tưởng không tốt, cho giới thể được thanh tịnh, vì trong ba 
thánh kết hạ an cư, chư Tăng đều thúc liễm thân tâm, trau giồi giới 
hạnh, tích công lũy đức, nên đến ngày mãn hạ, các hành Phật tử cư 
sĩ đều đua nhau sắm đũ các món trai diên, thỉnh như tang đến cúng 
dường, để gieo trồng cội phúc. 


Hôm ấy, nhằm ngày hút nhựt của Tiên-Hoàng, nên vua Ba-Tư-Nặc 
sắm đủ các món trân tu mỹ virất linh đình, rồi chính vua thân hành 
đến rước Phật và chư Tăng về cúng dường. 


Cũng hôm ấy, các hành trưởng giả, cư sĩ đều sắm đủ thức cơm chay, 
cung thỉnh chư Tăng đến cúng dường. Phật bảo Ngài Văn-thù chia 
ban, để đi đến từng nhà thọ cúng. 


Trong lúc ấy, ông A-nan ví đã chịu người thỉnh riêng trước, nên trở 
về chẳng kịp để dự vào hàng chúng Tăng thọ cúng . 


Ông mang bình bát đi vào thành, oai nghĩa,i tề chỉnh, bộ điệu chẫm 
rãi, qua từng nhà một đểkhác thực. Vơi tâm bình đẳng, ông muốn 
làm phước điền cho tất cả mọi người, không phân biệt bậc quý phái 
hay hạng bình dân. Ông chỉ mong gặp những người chưa biết làm 
phước, hôm nay phát tâm cúng dường, để họ được ương trồng hạt 
giống lành, đặng ngày sau hưởng quả. 


Vì lòng từ bi bình đẳng không lựa chọn, nên ông tuần tự trải qua các 
xóm làng. Không may ông gặp nhà tín-nữ ngoại đạo, tên Ma-Đăng- 
Già, dùng phép huyễn thuật là thầnchú của Ta-Tỳ-Ca-La Tiên Phạm- 
thiên, bắt vào phòng, dùng đủ lời dịu ngọt, vuốt ve mơn trớn, ép 


A-nan bị nạn, hết sức buồn rầu! Ông chắp tay niệm Phật, hướng về 
Đức Chí-tôn cầu cứu ! ...Phật biết A-nan bị nạn, nên khi thọ trai xong 
không kịp thuyết pháp, liền trở về tịnh xá ngồi kiết-gìa, nên đảnh 
phóng hòa quang ấy có ngàn cánh, trên hoa sen có đức Hóa Phật ngồi 
kiết-già, nói thần chú Lăng-Nghiêm ( mỗi buổi khuya các chùa đều 
tụng). 


Phật bảo Ngìa Văn-thù đem thần chú ấy đi đến chổ nàng Ma-Đăng- 
gìa, để phá trừ tà chú, cứu nạn cho A-nan. 


II- A-NAN CÂU PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁT TU HÀNH LẦN THỨ 
NHỨT 


Khi ông A-nađược thoát nạn, về đến chổ Phật, cúi đầu kính lạy, buồn 
tủi, khóc than và bạch Phật rằng: 


-Bạch Thế Tôn ! Con từ hồi nào đến giờ có ồng Ở lại: Con là em Phật, 
được Phật thương yêu, chắc chắn Phật sẽ ban cho con thần thông trí 
huệ, hay đạo quả Bồ-đề, nên chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng cầntu 
niệm, không ngờ ai tu nấy chứng, mặc dù con là em của Phật, nếu 
không tu, thì cũng bị đọa như ai; học nhiều mà không tu, thì cũng 
chẳng có ích gì! Cúi xin Phật rồng lòng từ bi, chỉ dạy cho con phương 
pháp nào mà mười phương các Đức Phật tu hành đều được thành 
chứng quả ??. 


II.- PHẦN LƯỢC GIẢI 
1.-ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI NGHĨA TÊN KINH 


Khi đó Phật anủi A-nan và hứa sẽ dạy phương pháp tu hành để thành 
đạo chứng quả, là Kinh-Lăng-Nghiêm. Kinh này đọc cho đủ là: 


"kinh đại Phật đẳnh, Như-lai mật nhơn, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ 
Tát vạn hạnh, ThủLăng-Nghiêm"; gọi tắt là "kinh Thủ-Lăng-Nghiêm" 
tức là kinh nói về chơn tâm. 


a.- Vì kinh này rất quý báu, đã ít có mà lại khó gặp, hành Tiểu-thừa 
Thỉnh -văn và quyền-thừa Bồ Tát không thể thấu suốt được, nên dụ 
như cái tướng "Vô kiết đẳnh" của Phật. Vì tướng này rất quý báu và 
khó thấy, hanhg phàm phu và Nhị-thừa không thể thấy được. 

b.- Mười phương các Đức Phật đều y theo kinh này mà làm nhơn tu 
địa hành mà được thành đạo chứng quả, nên gọi là "Như lai mật 
nhơn'". 


c.- Y theo kinh này mà tu và chứng thì lối tu chứng ấy mới được là 
rốt ráo, nên gọi rằng "tu chứng liễu nghĩa". 


d.- Các vị BồTát tu pháp lục độ vạn hạnh đều y theo kinh này, nên 
kinh nầy cũng gọi là "Chư Bồ Tát vạn hạnh". 


đ.- Tóm lại là "Thủ Lăng Nghiêm", Tàu dịch là "Đại định kiên cố". 


Nghĩa là cái bản thể chơn tâm sẳn có của tất cả chúng sanh và chư 
Phật, nó bao la trùm khắp cả vũ trụ, nên gọi là "Đại". Tâm ấy thường 
tịch tịnh không vọng-động nên gọi rằng "Định". Nó không bị thời gian 
thay đổi, hay không gian chuyển dời, thấu xưa suốt nay, bao giờ cũng 
vẫn thường như thế, ở nơi bực thánh không thêm, tại phàm cũng 
không bớt, như như bất động, nên gọi rằng "Kiên cố". 


Chữ "Kinh" theo nghĩa hẹp là đường chỉ xuôi, tức là đường canh 
trong tấmvải. Tấm vải nhờcó đường canh xâu kết lại các chỉ ngang, 
mới thành một tấm vải. 


Còn theo nghĩa rộng, chữ "kinh" là xâu tom các lời lẽ và nghĩa lý của 
Thánh-hiền làm thành một quyển hay một bộ. 


Trong đạo Phật hay ngoài đời đều có kinh điển. Song kinh Phật có 
thêm chữ "khế" nên khác hơn kinh sách ở thế gian. 


Chữ "khế"nghĩa là hợp: 

a.- Hợp căn cơtrình độ của chúng sanh. 

b.- Hợp chân lý. 

Chữ kinh có nghĩa "trường pháp", là một chân lý không thay đổi: quá 
khứ Phật nói pháp như vậy, hiện tại Phật cũng nói pháp như vậy và 
vị lai Phật ra đời cũng nói pháp như vậy mà thôi, nên gọi là "thường 
pháp". 

Nói một cách xác thật hơn: 

"Kinh này chính là tâm của chúng ta". 


a.- Chúng ta sẳn có bản thể chơn tâm thanh tịnh và như như bất 
động, thế là nơi ta có "Thủ Lăng-Nghiêm" . 


b.- Y theo chơn tâm này mà khởi tu lục độ muôn hạnh của Bồ Tát, thì 
chính là nơi ta có "Chư Bồ Tát vạn hạnh". 


c.- Y theo chơn tâm mà tu, và cũng y theo chơn tâm này mà chứng, tu 
chứng như thế mới là rốt ráo, nên gọi là "tu chứng liễu nghĩa". 


d.- Chúng ta y chơn tâm này làm nhân địa tu hành, sẽ được thành 
Phật, nên gọi là "Như-lai mật nhơn". 


đ.- Chơn tâm này rất quý báu, những hàng phàm phu, Tiểu-thừa và 
quyền thừa Bồ Tát không ngộnhập được, nên dụ như "vô kiến đẳnh 


tướng" của Phật. Chơn tâm chúng ta bao trùm cả vũ trụ, muôn sự 
muôn vật không ngoài chơn tâm ta, đó là nghĩa chữ "kinh". 


Mười chính chữ đầu đề của kinh này: "Đại Phật đảnh, Như-lai mật 
nhơn, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ 


Tát vạn hạnh, Thủ Lăng-Nghiêm", đã bao hàm toàn bộ kinh, nào là 
giáo, lý, , hạnh, quả, thể đại, tướng đại và dụng đại, nhơn địa tu 
chứng đều trùm cả, mà rốt cuộc chỈ ở nơi tự tâm chúng ta sẵn đủ. 


Bởi ngộ được lý này, nênđức Lục-tổ Huệ-năng nói rằng: 
Không ngờ tâm mình vốn sẳn thanh tịnh 

Không ngờ tâm mình vốn không sanh diệt 

Không ngờ tâm mình sẵn đủ các pháp 

Không ngờ tâm mình vốn không lay động 

Không ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. 


Đọc đề mục kinh chỉ có 19 chữ, chúng ta thấy đã vui thú rồi, vì chính 
nơi ta sẵẳn có kinh "Đại Phật đảnh, Như-lai mật nhơn, tu chứng liễu 
nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, thủ Lăng-Nghiêm". Chỉ vì chúng ta mê 
muội nên chẳng nhận được kinh Lăng Nghiêm của mình. Song nó 
cũng không mất, khi ngộ được thì sẽ thành Phật. 


2.- NỘI DUNG KINH LĂNG NGHIÊM 


Nội dung của kinh Lăng-Nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng ta ngộ 
được chơn tâm. Chúng ta vì không ngộ được chơn tâm nên phải vĩnh 
kiếp làm chúng sanh, trầm luân trong biển sanh tử, chịu không biết 
bao nhiêu khổ sở. Còn như Phật thoát ly sanh tử luân hồi,được tự do 
giải thoát, thần thông tự tại, trí huệ vô ngại v.v....đều do các Ngài đã 
ngộ chơn tâm, nên mới được như thế. 


Nói cho dểhiểu: Phật với chúng sanh vẫn đồng một thể tánh chơn 
tâm, nhưng các Ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy, nên 
mới thành Phật. Trái lại, chúng sanh vì mê muội thể tánh chơn tâm, 
nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu chúng sanh giác ngộ chơn tâm, thì 
sẽ được như Phật. 


Ông A-nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương các 
Đức Phậtđã tu hành và đều được chứng quả, thì Phật chỉ dạy, phải 
ngộ "Chơn tâm" mà thôi. Nếu ngộ được chơn tâm này thì thành Phật. 


Ngộ được chơn tâm, như người còn ngủ chiêm bao. Đây là phương 
pháp duy nhứt mà mười phương chưPhật tu hành đã được thành đạo 
chứng quả. 

Bài Thứ Hai 

BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM 

I.- A-nan chấp tâm ở trong thân 

II- A-nan chấp tâm ở ngoài thân 

III.- A-nan chấp tâm ẩn trong con mắt 

IV.- A-nan chấp lại tâm ở trong thân 

V.- A-nan chấp tâm tùy chỗ hòa hợp mà có 

VI.- A-nan chấp tâm ở chính giữa 

VII.- A-nan chấp "không trước" làm tâm 

BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM 


Trước khi muốn chỉ chơn tâm, Phật gạn hỏi cái vọng tâm. Khi đã 
hiểu vọng tâm rồi, thì về sau Phật chỉ 


cái chơn tâm mới khỏi lầm. Cũng như người, trước phân biệt được 
thau, đồng và vàng giả rồi, thì về 


sau chỉ đến vành thiệt, họ mới nhận được chắc chắn, nên trước hỏi 
về cái tâm. 


Phật kêu A-Nan hỏi rằng;-trong giáo pháp ta, ông ngưỡng mộ cái gì 
mà phát tâm xuất gia? 

A-nan thưa:-Vì thấy Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường, con sanh 
lòng hâm mộ và phát tâm xuất gia. 


Phật hỏi:-Ông nói:"Vì thấy 32 tướng tốt của Phật, sanh lòng hâm 
mộ": vậy ông lấy cái gì để thấy, và lấy cái gì để hâm mộ? 


A-Nan thưa:-Con lấy mắt để thấy và dùng tâm hâm mộ. 


Phật hồi:-Ông nói: "lấy con mắt để thấy và cái tâm hâm mộ",vậy ông 
có biết cái tâm và con mắt ở chỗ 


nào không? 


Ông từ hồi nào đến giờ, nhiều kiếpanh tử luân hồi, cũng vì tâm và 
mắt! Nếu ông không biết nó ởchỗ 


nào, thì không bao giờ hàng phục được phiền não và trần lao. 


Cũng như vịquốc vương, bị giặc đến xâm chiếm, đem binh dpj trừ, 
nếu không biết giặc trú ngụ ở chỗ 


nàothi không bao giờ dẹp được giặc. 
IL-A-NAN CHẤP TÂM TRONG THÂN 


Nan thưa:-Bạch Thế ton, không những một mình con hiểu, mà tất cả 
chúng sanh cũng đều cho "con mắt ở trên mặt, cồn tâm ở trong thân". 
PHẬT BÁC 


Phật hỏi:-Ông ngồi trong giẳng đường này, trước hết ông thấy cái gì? 
Và vì sao ông thấy được cây cối ngòai vườn? 


A-Nan thưa:-Bạch thế tôn, con ngồi trong giảng đường, trước thấy 
Phật cùng chư tăng, và nhờ mởcác cửa, nên con nhìn ra ngoài, thấy 
được cây cối, cảnh vật bên ngoài. 


Phật hỏi:-Có ai ngồi trong nhà, không thấy các vật trong nhà, mà lại 
thaáy được cảnh vật bên ngoài không? 


A-Nan thưa:-Bạch thế tôn, người ngồi trong nhà, mà không thấy các 
vật trong nhà, lại thấy cảnh vật bên ngoài là không có lý. 


Phật nói:-Tâm ông cũng thế, nếu thật ở trong thân ông, thì trước hết 
nó phải thấy tim, gan, ruột, phổi hoặc móng tay ra,tóc dài, gân 
chuyển, mạch động ở trong, rồi sau do mở mắt, ông mới thấy đặng 
các cảnh vật bên ngoài. Cũng như người ngồi trong giảng đường này, 
trước hết phải thấy Phật cùng chúng tăng va những vật trong giảng 
đường, rồi sau dòm ra ngoài, mới thấy núi sông cây rừngv.v.. 


Vậy có ai trước thấy tim, gan, ruột, phổi ở trong thân, rồi sau mơaa 
thấy các vật ở bên ngoài không ? 

Nếu không, thì ông nói:"tâm ở ngoài thân" là phi lý. 

I.- A-NAN CHẤP TÂM Ở NGOÀI THÂN 


A nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cứ theo lý luận trên thì con hiểu: 


Tâm ở ngoài thân. Vì nếuở trong thân, sao không thấy được các vật ở 
bên trong, mà chỉ thấy cảnh vật bên ngoài. Vậy nên con biết tâm ở 
ngoài thân. Cũng như cái đèn đốt ngoài nhà, nên chẳng sáng được 
trong nhà. Nghĩa này đúng rồi, chắc không còn lầm lạc nữ. 


PHẬT BÁC 

Phật hỏi Anan: Gái tâm của ông, nếu ở ngoài thân, thì thân và tâm 
ông không dính dấp với nhau. Vậy trong lúc tâm biết, thân phẩi 
không biết; còn khi thân biết, thì tâm phải không biết. 


Cũng như ta với các thầy Tỳ kheo, vì thân thể khác nhau, nên khi ta 
thọ trai, các thầy không no được 


Vậy ông thử xem cánh tay của ta đây, trong lúc mắt (thân) ông vừa 
thấy, tâm ông có biết liền không? 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, trong lúc con mắt vừa thấy, thì tâm con 
liền phân biệt . 

Phật hỏi: Nếu mắt ông vừa thấy, tâm ông liền biết, thì thân ông và 
tâm không thể rời nhauđược . như 

thế thì ông nói: "Tâm ở ngoài thân" cũng không phải. 

II.- ANAN GHẤP TÂM ẨN TRONG CON MẮT 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật bác: "tâm không phải ở 
trong thân, vì nó chẳng thấy được bên trong; cũng không phải ở 


ngoài thân, vì mắt vừa thấy, tâm liền biết, rõ ràng tâm thân không 
rời nhau". 

Cứ theo lý luận này, thì con hiểu: Tâm núp trong con mắt; cũng như 
con mắt của người mang kiến, nên chỉ thấy các cảnh vật bên ngoài, 
mà không thấy được vật bên trong. 

PHẬT BÁC 


Phật hỏi Anan: Nếu tâm con núp trong con mắt, cũng như con mắt 
người mang kiến; vậy tôi hỏi: 


"Người mang kiến trong khi họ thấy cảnh vật, họ có thấy được cái 
kiến mangđó không?" 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, thấy được . 


Phật hỏi: Nếu tâm ông cũn như con mắt người mang kiến, thì vậy sao 
người mang kiến có thểthấy được cái kiến mang, còn tâm ông sao 
không thấy được con mắt của ông? 


Nếu tâm ông thấy được con mắt của ông, thì con mắt của ông thành 
ra cảnh bị thấy, nó phải ởngoài thân ông mới phải. 


Nếu thân, tâm ngoài nhau, thì làm sao mắt ông vừa thấy, tâm ông 
liền phân biệt được? 


Nếu tâm ông không thấy được con mắt của ông, thì sao ông tỷ dụ 
như con mắt người mang kiến? 


Thế nên ông nói: "Tâm núp trong con mắt, như con mắt người mang 
kiến núp sau cái kiến", cũng không phải. 


IV.- ÔNG ANAN CHẤP TRỞ LẠI, TÂM Ở TRONG THÂN 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, bây giờ con nghĩ: Nhắm mắt thấy tối, là 
tâm thấy trong thân (gan ruột); nhờ cửu khiếu, thất huyệt (các giác 
quan) trống hở, nên mở mắt thấy sáng là tâm thấy các cảnh vật ngoài 
thân. Chẳng biết nghĩa này có đúng không? 


PHẬT BÁC 


Phật hồi Anan: Ông nói: "Nhắm mắt thấy tối là thất\y trong thân"; 
vậy thì khi ông thấy tối, cảnh tối đó có đối trước mắt ông hay không? 


Nếu cái tối không đối trước mắt, thì không thành cái nghĩa thấy. Còn 
có đối trước mắt, thì thấy tối là thấy trước, sao ông lại nói thấy 
trong? 


Nếu ông cho thấy tối là thấy trong thân (gan ruột) thì khi ở trong nhà 
tối không có ánh sáng, ông thấy tối đó, cũng là thấy gan ruột của ông 
sao? 


Lại nữa, nếu nhắm mắt thấy tối, ông cho là thấy trong thân, mở mắt 
thấy sáng là thấy ngoài thân, vậy sao ông không thấy được cái mặt? 


Cái mặt ởngoài, ông mở mắt còn không thấy, thì khi nhắm mắt thấy 
tối, làm sao chắc là thấy trong thân? 


Nếu ông thấyđược cái mặt ông, thì con mắt với tâm hiểu biết của 
ông, phải ở ngoài thân ông. 


Nếu tâm và mắtở ngoài thân, thì nó không phải là tâm mắt của ông 
rồi. 


Nếu ông cho tâm,mắt (ngoài thân ông) đó cũng là ông, vậy thì nay ta 
thấy được mặt ông, thếthì ta đây cũng là tâm, mắt của ông sao? 


Lại nữa, trong lúc con mắt ông biết, thì thân ông cũng phải không 
biết, khi thân ông biết, thì con mắt ông phải không biết (vì ông chấp 
nó rời nhau). 


Nếu ông cho cảhai đều biết, thì một mình ông phải có hai cái biết 
(tâm), vậy khi tu hành chứng quả, ông sẽ thành hai vị Phật sao? 


Thế nên phải biết: Ông nói: "thấy tối là thấy trong thân" cũng không 
phải. 


V.- A NAN CHẤP TÂM TÙY CHỒ HÒA HIỆP MÀ CÓ. 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy tứ chúng: "Do 
tâm sanh, nên các pháp mới sanh. do các pháp sanh, cho nên tâm mới 
sanh". nay con suy nghĩ,thì cái "suy nghĩ" đó là tâm của con; tùy hòa 
hiệp chổ nào, tì tâm liền theo đó mà có, không phải ở trong, ngoài và 
chính giữa. 


PHẬT BÁC 


Phật hồi Anan: Ông nói: "tùy hòa hiệp chổ nào, thì tâm liền theo đó 
mà có"; như thếthì cái tâm của ông không có thật thể. 


Nếu tâm ông không có hình thể (tức là không có) thì lấy cái gì mà 
hòa hiệp? còn nó có hình thể, thì ông thử lấy tay mặt đánh qua tay 
trái, ông liền biết đau. Vậy cái tâm biết đau này, là từ trong thân 
chạy ra hay tử bên ngoài chạy vào? 

Nếu ông nói: "nó từ trong thân chạy ra", thì ttrước hết nó phải thấy 
gan ruột trong thân của ông. Còn nếu nó từ ngoài hư không chạy vào, 
thì trước hết nó phải thấy cái mặt của ông. 


A-Nan thưa: Con mắt thì thấy, còn cái tâm thì biết; Phật nói: "cái tâm 
thấy", nghĩađó không phải. 


Phật hỏi: Nếu con mắt thấy thì những người chết, con mắt vẫn còn, 
sao họ không thất vật? 


Nếu người chết, mà vẫn còn thấy vật, thì sao gọi là người chết? 


Lại nữa, nếu cái tâm hiểu biết của ông có thật thể, thì có một thể hay 


nhiều thể, ở khắp cảthân ông, hay không khắp cả thân? 


Nếu tâm ông có một thể, và ở khắp cả thân, thì khi ông lấy tay đánh 
thử một chổ trên thân ông,đáng lẽ ra thân đều biết đau hết, vì tâm ở 
khắp cả thân và đồng một thể. 


Nếu cả thân đều biết đau, thì cái đau đó lẽ ra không có ở nhứt định 
chổ nào. 


Nếu cá đau có chổ ở nhứt định, thì ông nói: "cái tâm một thể và ở 


khắp cả thân" cũng không phải. Còn nói "tâm ông có nhiều thể", thì 
thành ra nhiều người; vậy cái nào tân của ông? 
Nếu tâm ông không ở khắp thân thể, vậy ông đồng thời vừa đụng 


trên đầu, và cũng vừa đụng dưới chân, khi ấw nếu đầu biết đau, thì 
chân phải không biết, còn chân biết đau, thì đầu phải không biết. 
Nhưng thật tếthì, đầu và chân của ông cả hai đều biết đau. 

Thế nên ông nói: "tùy hòa hiệp chổ nào, thì tâm tùy theo đó mà có", 
cũng không phải . 

VI.- A-NAN CHẤP TÂM Ở CHÍNH GIỮA 


Anan bạch Phật: Con nghe Phật cùng với ngài Văn Thù...khi luận về 
"thật tướng" (chơn tâm), Phật dạy rằng: "Tâm chẳng ở trong và cũng 
chẳng ở ngoài ". 


Nay con suy nghĩ: Nếu tâm ở trong thân, sao chăng biết được bên 
trong? Còn nói tâm ở ngoài , thì ao tâm lại biết nhau? Như thế thì 
"tâm" chắc ở chính giữa. 

PHẬT BÁC 


Phật hỏi: Ông nói "Tâm ở chính giữa", vậy cái "chính giữa"; còn ở 
chính giữa thân, thì đồng thời với ở 

trong thân, như đã nói trước. Nghĩa là: tâm phảithay trước tim, gan, 
ruột, phổi ở bên trong . 


Còn như ở vềcảnh, thì có thể nêu (cái giữa) ra được , hay không nêu 
ra được? 


Nếu không nêu ra được, thì đồng như không có; còn nếu ra được, 
thì không thể nhứt định chổnào là chính giữa. 


Vì sao? Nhưngười lấy cái cắm chính giữa, nếu người ở phía đông thì 
xem thấy cây ấy cắm ởphía tây; còn người ở phía nam, thì xem thấy 
cây ở phía bắc. 


Cái cây cắm nêuđó đã không nhứt định chổ nào là chính giữa, thì cái 
tâm của ông cũng phải lôn lạo không định. 


A-Nan thưa: con nói "chính giữa" không phải hai chổ ấy. Như Phật 
thường nói: "con mắt đối với sắc trần, sanh ra nhãn thức". Một bên 
con mắt thì có phân biệt, một bên sắc trần lại không phân biệt, cái 
thức sanh chính giữa, đó là chổ của tâm Ở. 


Phật hỏi: Ông nói: "Tâm ông sanh chính giữa căn và trần cảnh" hay 
không gồm cả hai . 

Nếu gồm cả hai, thì căn với cảnh lộn lạo (căn không thành căn, cảnh 
không thành cảnh; vì vừa biết mà cũng là không biết). Song trần 
cảnh thì không có tri giác, còn căn lại có tri giác, hai bên đối lập 
riêng khác, vậy lấy chổ nào làm giữa. 


Còn như không gồm cả căn và cảnh, thì tâm không thật thể. Vậy lấy 
cái gig làm chính giữa? 


Thế nên phải biết: Ông nói " tâm ở chính giữa" cũng không phải. 
VII- ANAN CHẤP CÁI "KHÔNG TRƯỚC" LÀM TÂM 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, ngày trước con thấy khi Phật cùng với 
ông Đại Mục Kiền Liên. Tu Bồ đề 


v.v...nói pháp, Phật có dạy rằng: 


"Cái tâm hiểu biết phân biệt, không ở trong thân, không ở ngoài thân, 
không ở chính giữa, không ở 


chổ nào cả; "không dính mắc (vô trước) tất cả" đó gọi là tâm ". 


Vậy nay con lấy cái "không dính mắc" đó làm tâm, chẳng biết có hay 
được không? 


PHẬT BÁC 


Phật hỏi: -Ông nói: lấy cái "không dính mắc tất cả" làm tâm. Vậy tôi 
hỏi ông: tất cảcác vật tượng trong thế gian này, nào là hư-không, thế- 
giới v.v...Vậy các vật tượng ấy có mà ông không dính mắc (trước) 
hay là không, mà ông không dính mắc? 


Nếu các vật tượng ấy không có, thì cũng như lông rùa, sừng thỏ: nó 
đã không, thời có gì mà dính mắc. 


Nếu còn có cái "không dính mắc" thì ông không thể nói rằng "không 
dính mắcđược". Vì cái gì không có hình tướng thì không, còn cái gì có 
hình tướng là có. Nếu có hình tướng thì phải bị "dính mắc". 


Thế nên ông nói: "không dính mắc tất cả làm tâm" cũng không phải. 
LƯỢC GIẢI 

Đã bảy lần Phật gạn về tâm, ông Anan đều nói không trúng. Vậy nên 
biết: Nếu chưa ngộ được thểtánh chơn tâm, thì dù cho nói cách nào 
cũng sai cả. Chẳng khác nào mhư trong Nhiếp Đại Thừa luận có cái 
dụ: "kể mù rờ voi". Người rờ nhầm cái chân thì nói con voi như cột 
nhà, người rờ nhằm lỗ tai, thì nói voi như kỉ hốt rác, người rờ nhằm 
đuôi, thì nói voi như cây chổi quét nhà v.v...mặc dù rờ trúng, nhưng 


nói và nghĩ thế nào cũng sai cả. Phải thấy chơn tướng của con voi, 
thì nói mới không sai. 

Chúng ta cũng nên lưu ý; trong kinh này, ngài Anan đại diện cho 
chúng sanh mê lầm hiện tại, cũng như tương lai mà đứng ra thưa 
hỏi. 

Có những đoạn ngài trình bày hoặc thưa hỏi rất thấp, là đại diện cho 
những chúng sanh mê lầm bực hạ căn. Có những đoạn Naài trình bày 
hoạc thưa hỏi thâm thúy, là đại diện, cho những chúng sanh căn tánh 
bực thượng. Vậy chúng ta không nên căn cứ lời trình bày trên mặt 
văn tự mà phê phán trình độ cảu Ngài. 

Bài Thứ Ba 

I- Anan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ hai 

II- Phật gạn hỏi lại tâm lần thứ hai. 

II.- Anan chấp cái "Suy nghĩ phân biệt " làm tâm. 

IV.- anan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành, lần thứ ba. 

V.- Phật chỉ tâm lần thứ nhứt. 


VI.- Phật chỉ cái thấy làm tâm, không phải con mắt . 


VII- Phật chỉ tâm lần thứ hai 


VII.- Anan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào "chơn" và cái nào 
"vọng" 


IL- Vua Ba Tư nặcđứng dậy hỏi Phật . 
X.- Phật chỉ tâm lần thứ ba 
XI.- Phật chỈ"cái thấy" không sanh diệt 


IL- ANAN CẦU PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH LẦN THỨ 
HAI. 


Ông anan đã bảy lần chỉ tâm đều không trúng, vì ông chấp vọng 
tưởng là tâm, nên bị Phật bác cả,lần thứ hai ông đứng dậy chắp tay 
kính lạy, cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để thoát ly sanh tử 


luân hồi. 


Anan thưa rằng:-Bạch Thế Tôn ! Con là em Phật, tuy đã xuất gia, mà 
vẫn còn ở lại lòng thương yêu của Phật chỉ lo học rộng nghe nhiều, 
không chuyên tu niệm, nên không chứngđược đạo quả, chẳng hàng 
phục nổi tà chú của ngoại dạo Ta-Tỳ-Ca-La; trái lại, còn bị Ma Đăng 
già bắt vào phòng dâm...phải nhờ Phật cứu độ. Vậy cúi xin Phật từ bi 
chỉ dạy cho con phương pháp tu hành, để phá trừ 


ác chiến và chứng thànhđạo quả. 


Thưa thỉnh xong, Anan và đại chúng kính cẩn và trông chờ lời Phật 
chỉ dạy. 


IIL- PHẬT GẠN HỎI TÂN LẦN THỨ HAI. 


Lúc bấy giờPhật gạn hỏi lại cái "tâm" lần thứ hai, và bảo ông Anan 
phải phân biệt rành rõ cái nào là chơn tâm, và cái nào là vọng tâm. 


Phật dạy: Ông nay muốn đặng đạo vô thượng Bồ đề, thì điều cận 
nhứt là phải hiểu rõ hai món căn bản: 

Một căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm. 

Một căn bản của Bồ đề, Niết bàn, là chơn tâm. 


Nếu ông nhận lầm căn bản của sanh tử (vọng tâm) làm nhơn tu 
hành, thì không bao giờ giải thoát được. Cũng như người nhận giặc 
làm con, thì chỉ thêm bị phá hoại gia sẳn của mình mà thôi. Và cũng 
như người nấu cát làm cơm, đầu trải bao nhiêu năm cũng chẳng 
thành coam được. 


Vậy nay ông muốn biết đường lối tu hành để ra khỏi sanh tử luân 
hồi, thì ông hãy nghe tôi hỏi đây: Phật liền đưa bàn tay, coi lại năm 
ngónvà hỏi ông Anan rằng: Ông có thấy không? 


A-nan đáp: Bạch Thế Tôn, thấy. 

Phật hỏi: -Ông thấy cái gì? 

Anan đáp: Con thấy Phật đưa bàn tay co năm ngón lại. 
Phật hỏi: Ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì làm tâm? 
II.- ANAN CHẤP CÁI "SUY NGHĨ PHÂN BIỆT" LÀM TÂM 


Anan thưa: con lấy "mắt" để thấy và cái "biết suy nghĩ phân biệt" làm 
tâm. 


Phật quở: Dốt lắm, Anan ! cái đó không phải là tâm của ông. 


LƯỢC GIẢI 


Chúng ta nên lưa ý: Thông thường ai cũng đều có cái"suy nghĩ phân 
biệt" là tâm của mình, mà Phật lại nói "không phải tâm". Vậy chúng 
ta cần phải chính chắn suy xét chổ đó. 


Anan hoảng hốt,đứng dậy thưa Phật: Bạch Thế Tôn, cái "suy nghĩ, 
phân biệt" này, nếu không phải là tâm của con thì gọi nó là cái gì? 


Phật dạy: nó là "vọng tưởng" (vọng tâm) . bởi các ông từ hồi nào đến 
giờ, lâmg nhận "vọng tưởng" 


làm "chơn tâm", cho nên nhiều kiếp trầm luân. Như người nhận giặc 
làm con, nên bị giặc phá hại. 


Anan thưa: Bạch Thế Tôn, con vì thương Phật nên mới xuất gia, thì 
cn mới dùng cái tâm này mà thương Phật. Con phụng thờ các đức 
Phật trong mười phương và làm tất cả cácđiều công đức, cũng dùng 
cái tâm này. Dầu cho con có làm các điều tội lỗi, hủy báng Phật pháp, 
đọa vào đại ngục đi nữa, thì con cũng dùng cái tâm này. Ngày hôm 
nay Phật nói "nó" không phải tâm của con, như thế thành như con 
không có tâm; nếu không có tâm, thì con đồng như cây, đá rồi ! Cúi 
xin đức Thếtôn từ bi chỉ 


giáo. 


Phật dạy rằng: này Anan nếu ông chấp cái "suy nghĩ, phân biệt" là 
tâm của ông, thì khi rời cảnh vật hiện tiền, cái tâm "hiểu biết, phân 
biệt" ấy, cũng vẫn còn, thế mới phải là tâm của ông. Nếu rời cảnh vật 
hiện tiền, mà tâm hiểu biết phân biệt ấy mất đi, thì không phải là 
chơn tâm của ông rồi. 


Dầu cho ông diệt hết năm tri giác bên ngoài là thấy, nghe, hay, biết 
(năm giác quan), chỈcòn lưu lại cái "thầm thầm phân biệt" bên trong 
(thức thứ sáu) thì đó cũng là cái vọng tưởng phân biệt (ý thức thứ 
sáu) bóng dáng pháp trần không phải là chơn tâm của ông. 


Này A-nan, tôi không bắt buộc ông phải chấp cái "suy nghĩ phân biệt" 
đó là không phải tâm của ông; tôi chỉ bảo ông nên chính chắn suy 
xét: nếu rời cảnh vật hiện tiền, mà cái "suy nghĩ phân biệt" này vẫn 
còn, thì mới phải thật là chơn tâm của ông. 


Còn nếu rời khỏi cảnh vật hiện tiền, mà phải "suy nghĩ phân biệt" này 
cũng mất luôn đi, thì rõ ràng nó là cái "vọng tưởng phân biệt " (vọng 
tâm) bóng dáng của sáu trần, chớ không phải là "chân tâm thường 
trụ" của ông vậy. 


Nếu ông nhận cái "hư vọng phân biệt sanh diệt" ( vọng tưởng) nay 
làm tâm của ông, thì khi cảnh vật hiện tiền qua rồi, tâm ấy cũng theo 
cảnh vật mà diệt đi. Lúc bấy thành ra ông không có tâm rồi. Nếu 
không có tâm, thì ông lấy cái gì để tu hành, và thành đạo chứng quả. 


Ông phải biết rằng: trong thế gian tất cả người tu hành, không được 
thành đạo, đều do chấp lầm cái 


"vọng tưởng sanh diệt" (vọng tâm) này làm chân thật (chơn tâm). 


Chính ông ngày nay cũng thế, nên tuy học nhiều mà không được quả 
Thánh. 


IV.- A-NAN CẦU PHẬT CHỈ DẠY PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH LẦN 
THỨ BA. 


Anan cùng Đại chúng, nghe Phật nói như vậy, đều ngẫn ngơ và im 
lặng. 


Lúc bấy giờ ông A-nan cúi đầu lạy Phật, quỳ gối chắp tay vừa khóc 
lóc, vừa bạch Phật rằng: Con từ khi xuất gia theo Phật đến nay, vì Ở 
lại là em của Phật, tin chắc sẽ nhờ oai thần Phật ban cho đạo quả, 


chẳng cần tu tánh cực nhọc; không ngờ ai tu lấy chứng, không thể 
thay thế cho nhau được. 


Hôn nay con mất "bản tâm" đi rồi thân tuy xuất gia mà tâm chẳng vào 
đạo, chẳng khác nào đứa cùng sanh tử bỏ cha trốn đi. 


Nay con mới biết học nhiều mà không tu cũng như người không học 
mà cũng như người nói đếnđủ các thức ăn, rốt cuộc trong bụng vẫn 
đói. 


Bạch Thế Tôn, chúng con vì hai chứng phiền não và sở tri ràng buộc, 
nên không ngộ được chơn tâm. 


Cúi in đức Thế Tôn thương xót kẻ bần cùng, chỉ dạy cho con phương 
pháp tu hành, để phát minh được tâm tánh. 


V.- PHẬT CHỈCÁI "THẤY" THƯỜNG CÒN 

Khi ấy Phật kêu Anan, dạy rằng: -Vừa rồi ông nói "thấy năm ngón 
tay của ta con mắt nắm lại". Vậy thì sao có nắm tay? Và nhờ cái gì 
mà có cái thấy? 


A-nan thưa:-Bạch Thế Tôn, nhơn bàn tay của Phật co lại năm ngón, 
nên mới có nắm tay, và nhờ con mắt cho nên mới có cái thấy. 


Phật hỏi: Vậy thì "không bàn tay chẳng có ngón tay, cũng như không 
con mắt thời chẳng có cái thấy 


": so sánh như thế có đúng không? 


A-nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng. 


Phật dạy: Khôngđúng hẳn! Không bàn tay thì không có nắm tay thì 
phải, không con mắt chẳng phải cái "thấy" không có. 


Ông nên ra ngoài đường hỏi những người mù mắt: "các người có 
thấy gì không?", thì họ đều trả lời với ông rằng: "Chỉ thấy tối đen". 
Như thế thì rõ ràng: Người mù không có con mắt, mà cái "thấy" cũng 
vẫn còn. 

Đây là cái bằng chứng: Mặc dù con mắt không có, và trần cảnh đối 
trước có tối và sáng khác nhau, nhưng cái thấy lúc nào cũng có (nói 
cái thấy là đại diện cho năm giác quan). 


A-nan thư:Người mù thấy tối, thì sao gọi là thấy được? 


VI- PHẬT CHỈ TÂM LẦN THỨ NHỨT 


Phật hỏi A-nan: Người sáng mắt ở trong nhà tối thấy tối, cùng với 
người mù mắt thấy tối, vậy hai cái tối đó có khác nhau không? 


A-nan thưa:-Bạch Thế Tôn ! không khác. 


Phật hỏi: Nữa trong nhà tối thấy tối, nếu có người đem đèn vào, họ 
thấy được các vật, vậy cáiđèn thấy hay con mắt thấy? 


A-nan thưa: Mát thấy chớ không phải đèn thấy. 


Phật dạy: Cũng thế, người mù mắt khi lột mây rồi, thấy được cái 
cảnh vật, đó là tâm thấy chớkhông phải mắt thấy. 


Phật dạy tiếp:-Cái đèn chỉ làm cho sáng các vật, còn cái thấy là con 
mắt (dụ cho tâm) chớkhông phải đèn ( dụ con mắt ). Lên một tầng 
nữa: con mắt chỉ làm cho tỏ rõ các vật, còn cái thấy là tâm, chớ 


không phải con mắt (đây là lần thứ nhứt Phật chỉtâm ). 


A-nan và đại chúng nghe Phật giảng dạy như thế rồi, đều im lặng, 
nhưng trong tâm thật chưa hiểu, nên đều kính cẩn chắp tay, để chờ 
Phật chỉ dạy thêm. 


LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn này, xin nói thêm tỷ dụ này cho dể hiểu:Con mắt của 
người cũng như bóng đền điện, còn cái "thấy" của người cũng như 
điện. Khi dây đứt ( dụ dây thần kinh đứt ) bóng hư ( dụ mắt mù ) thì 
đèn không cháy, chớ không phải điện mất (không cái thấy ). Đến khi 
thay bóng mớinối dây lại, thì điện cháy trở lạ:không phải do bóng 
hay do dây mới có điện. 

Cái "thấy?? của người cũng thế: khi mắt bị mây che thì chỉ thấy tối, 
chớ không phải cái "thấy" mất, đến khi lột mây rồi, thì cái "thấy" hiện 
ra, không phải do con mắt mới có cái thấy. Đoạn này Phật chỉ 


rõ cái "thấy" là tâm. 


VIIL-PHẬT CHỈTÂM LẦN THỨ HAI 


Khi đó Phật đưa bàn tay lên, năm ngón co lại rồi mở ra và hỏi ông A 


nan:-Ông có thấy cái gì không? 

A -nan thưa:-Thấy Phật đưa tay lên co vào rồi mở ra. 

Phật hỏi: Tựcái tay của ta co mở, hay "cái thấy" của ông co mở? 
A-Nan thưa:- Tựtay Phật co mở, chứ "cái thấy" của con không co mở. 
Phật khen: Phải lắm. 

Phật lại phóng một đạo hào quang trên vai phía mặt của A nan: A- 
Nan liền xoay đầu ngó về phía bên mặt. Phật lại phóng hào quang 
trên vai phía trái của A-Nan; A-Nan xoay đầu ngó qua phía trái. 

Phật hỏi: Cáiđầu của ông hôm nay tại sao xoay qua lắc lại như vậy? 


A-Nan thưa: vì Phật phóng hào quang trên hai vai của con, nên con 
xoay qua lắc lại đểxem. 


Phật hỏi: Vậy cái đầu của ông lắc, hay cái thấy của ông lắc? 
A-Nan thưa: tựcái đầu con xoay qua lắc lại, chớ cái thấy của con 
không có xoay lắc. 


Phật hỏi: -Cái nào động, cái nào tịnh? 


A-Nan thưa:-Cái đầu của con có động và tịnh (dừng) chứ cái thấy của 
con không có động và tịnh. 


Phật nói: Phải 


Phật dạy tiếp:-Cái nào có co, có mở, có động, có tịnh, có sanh, có 
diệt, thì cái đó là vọng, thuộc về 


"khách" không phải ông. Còn cái nào không động tịnh, co mở,không 
sanh diệt, thì cái đó là "chơn", thuộc về "chủ" chính là ông. Như thế 
chơn và vọng rất rõ ràng, ông còn chưa hiểu hay sao! 


Tại sao từ hồi nào đến giờ, các ông cứ nhận cái vọng-thân tứ đại giả 


hợp này, cho là thật "thân" của mình; cái vọng trưởng sanh-diệt này, 


cho là thật "tâm" của mình; cảnh vật giả tạm, cho là thật "cảnh" 
5 


cảnh của mình, mà lại bỏ cái chơn tâm thường còn bất sanh bất diệt 
của mình saũn có kia đi? Bởi thế 


nên các ông phải nhiều kiếp sanh tử luân hồi, thật là rất oan uổng! 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật chỉ cái "thấy" không co mở, và không sanh, diêt, động, 
tịnh, đó là chơn tâm lưu lộ. 


VII. -A NAN GẦU PHẬT CHỈ DẠY Ở NƠI THÂN NÀY CÁI NÀO 
"GHƠN", GÁI NÀO "VỌNG". 


Khi ấy A-Nan vàđại chúng được nghe Phật tạm chỉ "cái thấy không 
động tịnh co mở là Tâm", nên tất cả đều hớn hở vui mừng, và nghĩ 
rằng: Từ vô thỉ đến nay, tựmình làm mất bản tâm, nhận cái vọng 
tưởng phân biệt theo bóng dáng của trần cảnh làm tâm, ngày hôm 
nay mới ngộ được Tâm mình, nên hết sức vui mừng. Cũng như đứa 
con nhỏ khát sữa đã lâu, nay được gặp bà tf mẫu, nên ông và đại 
chúng cầu Phật chỉ rõ ở nơi thân thân tâm hiện tiền đây, cái nò chơn 
thật không sanh diệt và cái nào hư vọng có sanh diệt. 


IX.-VUA BA TƯ NẶC ĐỨNG DẬY HỎI TIẾP 


Khi ấy vua Ba-tư nặc đứng dậy thưa Phật:-Bạch Thế Tôn, lúc trước 
chưa thọ giáo với Phật , con nghe phái ngoại- đạo Ca chiên diên và 
Tỳ la chỉ tử đều nói:"Thân này sau khi chết rồi mất hẳn, gọi là Niết 
bàn". 


Hôm nay con tuyđược Phật chỉ dạy, nhưng vẫn còn hồ nghỉ: làm sao 
biết rõvà chứng chắccái tâm này không sanh diệt. Xin Phật từ bi chỉ 
dạy cho chúng con. 

X.-PHẬT CHỈTÂM LẦN THỨ BA 

Phật hỏi:-Đại vương! Cái thân của ông hiện tại đây, nó bền chắc như 
ngọc kim cương, còn mãi không hư họai, hay là phải hoại điệt? 

Vua đáp:- Bạch thế tôn, thân con ngày nay đây, rốt cuộc rồi cũng bị 
hoại diệt. 


Phật hỏi:-Ông chưa chết, làm sao biết nó sẽ bị họai diệt? 


Vua đáp:- Bạch thế tôn, cái thân vô thường của con đây, tuy chưa 
chết, nhưng hiện tiền nó đã tàn tạ 


dần ! ngày qua, rồi lại ngày qua! Mỗi niệm qua, qua từ sát na (tíc- tắc 
) không dừng!...cũng như củi đót thành tro, cháy dần cho đến lúc tiêu 


tan! Vì thếnên con biết, thân này nhứt định sẽ tiêu diệt. 
Phật nói:-phải! 
Phật lại hỏi:-Đại vương! Thân thể ông đau phảitiêu diệt liền bây giờ? 


Vua đáp:- bạch thế tôn, ngày qua tháng lại, hết hạ đến đông, nó thầm 
già chết, cho đến ngày nay, đầu bạc răng rụng, chan lỏng gối dùn, 
mắt mờ tai lảng, già nua đến thếnày, mà con thật không hay không 
biết! 


Bạch thế tôn, khi con hai mươi tuổi, tuy nói rằng tuổi trẻ, thật ra 
nhan sắc đã già hơn khi mười tuổi. 


Khi ba mươi tuổi lại già hơn khi hai mươi tuổi. Cho đến ngày nay, 
sáu mươi hai tuổi, lại già hơn khi năm mươi tuổi. 


Nó âm thầm già chết, lấy trong khỏang thời gian mười năm mà nói 
như vậy. Nếu chín chắn suy nghĩ, thì cái già, chết này, không phải 
hạn định trong khổang mười năm hay hai mươi năm, mà thật ra, mà 
nó già từng năm, từng tháng, từng ngày. Nếu suy nghĩkỷ hơn nữa, thì 
nó gìa, chết từng phút, từng giây và từng sát na ( tíc tắc )! Năm nay 
già hơn năm rồi, tháng này già hơn tháng trước, ngày hôm nay già 
hơn ngày hôm qua, giờ này già hơn giờ trước. Phút này già hơn phút 
trước, cho đến sát na này cũng già hơn sát na trước. Thế nên con 
biết, thân này rốt cuộc rồi cũng tiêu diệt. 

LƯỢC GIẢI 

Cũng như cáiđồng hồ, vì có chạy từng giây, cho nên mới qua từng 
phút. Bởi có đi từng phút, nên mới chỉ đến từng giờ, và ngày 
v.v...thân này già chết cũng thế. 


Phật hồi:-Đai vương ! Ông thấy cái thân thể của ông âm thầm già 
chết như thế, nên ông lo buồn; vậy ở nơi thân thể sánh diệt, già chết 
này, ông có biết được cái gì chẳng sanh diệt già chết không? 

Vua Ba Tư Nặc chắp tay cung kính thưa:-Bạch thế tôn, con thật 
không biết? 

XI.-PHẬT CHỈCÁI "THẤY" KHÔNG SANH DIỆT 


Phật dạy rằng:-tôi nay chỉ cho ông thấy cái không sanh diệt. 


Này đại vương, khi ôngmấy tuổi mới thấy được nước sông hằng? 
Vua đáp:- khi lên ba tuổi, con được mẹ bồng đến yết kiến thành tỳ bà 
thiên ( thành trường thọ) đi ngang qua sông này , nên lúc bấy giờ, 
con đã thấy được sông hằng. 


Phật hỏi:-hôm nay ông thấy sông hằng, vậy cái "thấy" đó là khác 
không? 


Vua thưa:- khi con ba tuổi thấy sông hằng, đến lúc ba mươi tuổi và 
nay được sáu mươi hai tuổi thấy sông hằng cũng đều không khác. 


Phật dạy:ngày nay ông lo buồn cho thân ông già yếu, đầu bạc mặt 
nhăn, không được như lúc còn trẻ. 


Vậy nay sáu mươi hai tuổi ,ông xem thấy sông hằng, cùng với khi còn 
trêthấy sông Hằng, cái"thấy"đó có già trẻ chỉ không? 


Vua Ba tư nặc thưa: bạch thế tôn, cái "thấy" không có già trẻ. 

Phật dạy, nàyĐại vương thân thể mặt mày ông tuy già, vậy cái nào 
có già, thì cái ấy sẽ bjbiến đổi ,tiêu diệt; còn cái nào không già, thì cái 
đõ không bọ biến đổi tiêu diệt. Nó đã không sanh diệt, thì đâu có bị 
ông làm cho nó sanh tử luân hồi được . rõ ràng như thế, ông không 
hiểu sao mà còndẫn lời của ngoại đạo Mạt -già -Lê nói: thân này chết 
rồi hòan tòan diệt mất? 

Vua cùng đai chúng nghe Phật dạy rồi, đều biết rằng:người chết rồi, 
là tâm bỏ thân này thọthân khác, không phải mất hẳn. Ai nấy đều 
hớn hở vui mừng vì đặng lợi ích chưa từng có. 

LƯỢC GIẢI 

Đọan này Phật chỉ thấy không già trẻ, sanh diệt đó là Tâm 

Bài Thứ Tư 

I.- A-Nan cầu Phật chỉ cái "điên đảo" 

IIL- Phật dẫn tỷdụ để chỉ rõ cái "điên đảo". 

III- Phật chỉngay cái"điên đảo". 


IV.- Phật dạy: vì mê nên có thế giới và chúng sanh. 


V.-A-Nan đã hiểuđược chơn tâm song chưa dám nhận. 


VI.- Phật chỉ tâm lần thứ tư. 

VII- A-Nan-Nan còn nghỉ hỏi Phật . 

VIII.- Phật chỉtâm lần thứ năm. 

IX.-Phật dạy thêm, cái thấy là tâm chớ không phải vật. 
X.-A-Nan nghỉ cái thấy có lớn, nhỏ, đứt, nối. 

XI.-Phật dạy: Trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không có lớn nhỏ 
I.-A-NAN CẦU PHẬT CHỈ CÁI "ĐIÊN- ĐẢO". 

Khi ấy A-Nanđứng dậy lạy Phật, kính cẩn bạch rằng: 


Nếu cái thấy, nghe, không sanh diệt này là "Tâm" của chúng con, tại 
sao trước kiađức Thế Tôn lại quở 


chúng con "bỏ mất chơn tâm, làm việc điênđảo"? 


Cúi xin đức NhưLai mở rộng lòng từ bi hỈ dạy cho chúng con biết cái 
"Điên đảo" ở chỗnào. 


II.-PHẬT DẪN TỶ DỤ ĐỂ CHỈ RÕ CÁI "ĐIÊN ĐẢO". 
Khi đó Phật xuôi cánh tay chỉ xuống đất, hỏi ông A-Nan rằng: 
Ông thấy cánh tay của ta như thế này, là xuôi hay ngược? 


A-Nan thưa:-Các người trong thế gian cho như thế là ngược; còn con 
thì không biết là ngược hay xuôi. 


Phật lại hỏi ông A-Nan:-Các người trong thế gian cho như thế là 
ngược, thì họ cho như thếnào mới là xuôi? 


A-Nan thưa:-Đức Như Lai đưa cánh tay lên, năm ngón chỉ thẳng 
lênhư không, như thế là xuôi. 


Phật liền đưa tay lên, rồi kêu A-Nan mà bảo rằng:- Cũng một cánh 
tay này chứ không chỉ khác, chẳng qua chỉ đổi đầu làm đuôi, đổi đuôi 
làm đầu mà thôi, thế mà người thế gian, chấp thế này là ngược và 
thế kia là xuôi; điên đảo là đấy! Đấy là điênđảo. 


Đem một cánh tay này mà so sánh, để chỉ rõ thêm ra: Thân Như Lai 
gọi là thân Phật (giác ngộ), thân các ông gọi là thân điên đảo(chúng 


sanh). Vậy ông nên chín chắn xem xét: thân ông và thân Phật, cái 
"Điên đảo" (chúng sanh) ở chỗnào? 


LƯỢC GIẢI 


Ý Phật chỉ:Đồng một thể tánh chơn tâm, vì vô minh vọng động, chấp 
đây thật là Phật, kia thật là chúng sanh. Đó là "điên đảo". * 


II.-PHẬT CHỈNGAY CÁI "ĐIÊN- ĐẢO" 


Khi ấy A-Nan vàđại chúng ngó Phật sửng sốt, đôi mắt không nháy, vì 
không biết ở nơi thân này và tâm này, cái"điên đảo" ở chỗ nào! 


Phật thấy vậy thương xót mới dạy tiếp: 


Ta thường nói: "Các pháp đều duy tâm biến hiện, cho đến thân và 
tâm ông ngày nay, cũngđều là vật ở trong chơn tâm hiện ra ". Tại sao 
các ông lại bỏ cái bản thểchơn tâm đi. Các ông vẫn ở trong ngộ(chơn 
tâm) làm mình (điên đảo là đó), thậtđáng buồn thương! 


IV.-PHẬT DẠY:VÌ MÊ NÊN CÓ THẾ -GIỚI VÀ CHÚNG- SANH. 


-Này A-Nan, bởi vô minh vọng động nên biến hiện ra có hư không, 
thế giới và chúng sanh. Trong thân chúng sanh vì có vọng tưởng lẫn 
lộn, nên nó vọng động leo chuyền bên trong (như vượn, như ngựa); 
khi các giác quan mở ra, thì nó rong ruổi theo trần cảnh bên ngoài 
(như vượn sút xiềng, ngựa tông chuồng). Rồi các ông cháp cái tướng 
vọng tưởng lăng xăng bên trong đó, cho là tâm tánh của mình. 


Một phen chấp nó làm tâm, thì không sao khỏi mê lầm cho rằng "tâm 
ở trong thân". 


Chứ đâu biết rằng: thân này, tâm này, cho đến núi, sông, thế giới và 
hư không đều là vật trong chơn tâm hiện ra cả. 


LƯỢC GIẢI 


Như người đương thức (dụ chơn tâm) bổng chốc buồn ngủ (dụ vô 
minh). Khi ngủ chiêm bao thấy có hư không, thế giới, chúng sanh và 
mình (dụ vô minh sanh ra thế giới và chúng sanh), rồi chấp cái thân 
và tâm trong chiêm bao kia là mình, mà bỏ cả cảnh thức tỉnh rộng 
lớn này đi v.v...(dụ như vì mê muội nên nhận cái vọng thân vọng tâm 
này làm minh, cảnh này là thật, mà bỏ cái toàn thể chơn tâm sáng 
suốt rộng lớn kia). 


Cái chơn tâm rộng lớn như vậy, các ông lại bổ đi không nhận, trỡ lại 
chấp cái vọng thân, vọng tâm này cho là thật của mình. Cũng như 
toàn thể bể cả rộng khơi trong trẻo kia không nhận, trở lại chấp hòn 
bọt nhỏ nhen cho là toàn thể bể cả, thật làđiên đảo! Các ông là một 
trong vô số người mê muội, thật đáng thương xót ! 


Như, cũng một cánh tay của ta, mà chầp thế này là ngược, thế kia là 
xuôi, cũng đồng một loạiđiên đảo! 


V.- A-NAN ĐÃ HIỂU ĐƯỢC "CHƠN TÂM" SONG CHƯA DÁM NHẬN. 


Ông A-Nan vì thấy lòng từ bi tha thiết của Phật thương xót hết sức 
nồng hậu, chỉ dạy rất thâm trầm, nên cảm động rơi nước mắt, kính 
cẩn bạch Phật rằng: 


-Con tuy nhờPhật chỉ dạy cho hiểu được chơn tâm, nhưng hiện nay 
con vẫn còn dùng "cái tâm phân biệt" (vọng tâm) nghe lời Phật nói, 
rồi ngộ suông cái chơn tâm này mà thôi, nên chưa dám nhận chắc là 
tâm con. Vậy xin Phật thương xót chỉ dạy cho con hết nghi ngờ, để 
trỡ về với đạo vô thượng. 


Phật dạy: Nếu các ông lấy vọng tâm nghe chánh pháp (chơn tâm) thì 
chánh pháp này cũng trởthành ra vọng, không thể nghe đặng chánh 
pháp. 


Các ông nên biết: ta cũng như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, các 
ngươi phải nhơn ngón tay mà xem mặt trăng. Nếu chấp ngón tay cho 
là mặt trăng, thì chẳng những không thấy được mặt trăng, mà cũng 
không biết luôn cả ngón tay. Vì cho ngón tay là mặt trăng, thì không 
những không biết ngón tay là gì, mà cũng không biết thếnào là tối và 
sáng. Vì mê chấp ngón tay là mặt trăng, thì tối và sáng làm sao ró 
được. 


Nay nếu các ông chấp cái "phân biệt" (vọng) làm tâm của mình, thì 
cái tâm này, khi rời tiếng nói pháp của ta, cũng vẫn còn phân biệt, 
thế mới phải thật là tâm của các ông (chủ). Nếu rời tiếng nói pháp 
của ta ra, mà các ông không còn phân biệt nữa, thì đó là vọng 
(khách) chớ không phải thật tâm (chủ) của các ông rồi. 


Cũng như người khách, chỉ ngủ nhờ rồi đi, chớ không ở lại được. 
Nếu thật là chủ nhà, thì ởluôn chớ 


không còn đi đâu nữa. 


Cũng thế, nếu thật là tâm của ông, thì không đi đâu cả. Tại sao khi 
rời tiếng nói pháp của ta, thì ông không còn phân biệt nữa? 


Không những cái "phân biệt" về tiếng, cho dến cái "phân biệt" về sắc, 
hương ,vị,, xúc và pháp, nếu rời sáu trần cảnh ra, thì nó đều không 
còn phân biệt nữa. Thế thì cái tâm của ông đồng là khách, có chỗ 


trả về. Vậy cái nào là "chủ",thật là tâm của ông? 


A-Nan hỏi Phật:- Nếu cái tâm của con có chỗ trả về (trần cảnh qua 
thì tâm phân biệt hết) thì tại sao đức Như Lai lại nói: "Cái chơn 
tâmcủa con không trả về đâu cả?". Xin Phật mở lòng từ bi chỉ dạy 
cho. 


IV.-PHẬT CHỈTÂM LẦN THỨ TƯ 


Phật dạy:- Này A-Nan, tất cả cảnh vật trong thế gian không ngoài: 
sáng, tối, trống, bít, trong, đục v. 


v...Nay ta đem cá vạt này , cái nào trả về cho bản nguyên của cái 


nấy. 


Như ánh sáng thì trả về cho mặt nhựt, vì không mặt hựt thì không 
sáng; còn tối thì trả vềcho ban đêm, thông thả về cho trống, bít trã về 
cho vách, trong trả về cho tịnh, đục trả về cho bụi v.v...Cái nào trả về 
cho cái nấy rồi; càn cái "thấy" của ông thấy các cảnh vật đó, ông 
muốn nó trở về đâu? Nếu trẳvề cho cái sáng, thì khi tối đến đáng lẽ 
ông không thấy tối. Nếu trả nó về cho tối, thì khi sáng đến ông cũng 
phải không thấy sáng; còn trả về cho trống, bít v.v...cũng thế. 


Rõ ràng các cảnh vật tuy có thiên sai vạn biệt, mà "cái thấy" của ông 
thật không sai khác. Như vậy, cái nào có thể trả được, thì cái đó là 
khách, tự nhiên không phải là ông rồi; còn cái nào ông không trả 

về được, thì cái đó là chủ, quyếtđịnh của ông chớ ai? 

Cái tâm của ông mầu nhiệm sáng suốt và sẳn sàng như vậy, tại sao 
ông lại tự mê muội đi, trở lại nhận cái vọng làm mình, đành chịu nổi 
chìm trong biển khổ sanh tử, thật đáng thương xót ! 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật phân tách các trần tướng, cái nào trả về cái nấy, để 


cho rõ "cái thấy" không trả về đâu được. Đó là cái "chủ", là "tâm" của 
chúng ta vậy. 


VIL- A-NAN CÒN NGHI HỎI PHẬT 


A-Nan thưa: Bạch thế tôn, con tuy biết cái "thấy" này, không trả về 
đâu được, nhưng làm sao biết chắc nó là "chơn tâm" của con? 


VII.-PHẬT CHỈ TÂM LẦN THỨ NĂM 


Phật dạy rằng: Này A-Nan, ông thử xem trước mắt, tất cả các cảnh 
vật sum la vạn tượng, nào là núi sông, đất nước v.v...Ông nên lựa 
riêng ra cái nào thuộc về cảnh vật, còn cái nào là tâm ông. 


Này A-Nan, cùng tột tầm mắt thấy của ông, ngó lên thì thấy mặt trời, 
mặt trăng, đó là vật chớkhông phải là ông; xem rộng ra, núi, sông, 
cây cối, cỏ hoa, người thú; cho đến gió bụi, chim chóc, cũng đều là 
vật chớ không phải ông. 


A-Nan, tất cảcác cảnh vật, mặc dù có cao thấp, xa gần, ngàn sai 
muôn khác, song cũng đều là "vật bị 


thấy" của ông cả. Các vật loại tuy có sai khác, mà cái thấy của ông 
không khác. Thế thì cái "hấy" này chính là "tâm" của ông chứ không 
phải vật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật chỉ tâm rất rõ ràng. 


* 


IX.-PHẬT DẠY THÊM CÁI "THẤY" LÀ TÂM CHỨ KHÔNG PHẢI VẬT 


Nếu cái "thấy" này là vật, thì ông cũng có thể thấy được cái "thấy" 
của ta. 


Nếu ông cùng tađồng thấy một vật, (bị thấy) mà ông cho là thấy 
được "cái thấy" của ta, thời khi ta không thấy, sao ông chẳng thấy 
được cái "không thấy" của ta? (vì cái thấy không phải vật nên chẳng 
thấy được nó). 


Nếu ông nói: thấy được cái "không thấy" của ta, thì ông thấy cái gì 
đó, chớ quyếtđịnh không phải là thấy cái "không thấy" (tâm) của ta. 
Nếu ông không thấy được cái "không thấy" của ta, thì quyết định nó 
là "tâm", đương nhiên không phải là vật rồi. 


Lại nữa, nếu cái thấy là vật, thì khi ông thấy nó, nó cũng phải thấy 
được ông. Như vậy thời tâm, vật lôn lạo; và trong thế gian này, 
không thể phân biệt được loài hữu tình (tâm), và loài vô tình (vật). 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói vật thì bị thấy, còn tâm thì không bị thấy. 
Bởi cái thấy là tâm, nên không thể 
thấy được nó. 


* 


Này A-Nan, khi ông thấy các cảnh vật, cái thấy của ông khắp giáp tất 
cả, cái thấy đó không phải của ta và của người khác, thì quyết định 
của ông chớ ai? 


Rất rõ ràng nhưthế, tại ông còn nghi "chơn tâm" của ông? Cái "chơn 
tâm" của ông như vậy, sao ông không tự nhận lấy, lại đi cầu ta chỉ 
"chơn tâm" cho nữa? 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này, Phật chỈ tâm rõ ràng hơn hết. 


* 


X.-ANAN NGHI "CÁI THẤY" CÓ LỚN NHỎ, ĐỨT NỐI. 


A-Nan thưa Phật: -Bạch Thế Tôn, nếu cái "thấy" này quyết định là 
tâm của con, chớ không phải của ai, thì khi con xem vũ trụ bao la, 
thấy mặt trời, mặt trăng...lúc bấy giờ cái thấy của con rộng lớn khắp 
giáp cả hư không. Khi con trở vào trong nhà, thì chỉ thấy nội trong 
nhà thôi. 

Vậy cái thấy này nó phải rút nhỏ lại, chun vào nhà, hay là khi vào 
nhà, nó bị tường vách cắtđứt, nên còn nhỏ như thế? Chúng con 
không biết nghĩa này thế nào, xin Phật từbi chỉ dạy. 


XI.- PHẬT DẠY: TRẦN CẢNH CÓ LỚN NHỎ, CÁI "THẤY" KHÔNG 
LỚN NHỎ 


Phật dạy: Này A-Nan, trong thế gian tất cả cảnh vật có lớn nhỏ trong 
ngoài, tốt xấu v.v...đều thuộc về 


trần cảnh hiện tiền cả, chớ không phải cái thấy của ông có lớn nhỏ, 


tóp lại hay nới ra. 


Cũng như trong cái hộp vuông, thì thấy hư-không vuông, trong cái 
chén tròn thấy hư không tròn. Vì chén tròn, hộp vuông, nên thấy hư 
không có vuông và tròn, chớ không phải cái hư không thật có tướng 
vuông tròn. 


Nếu hư không quyết định là vuông, thì khi để cái chén tròn, đáng lẽ 
không thấy hư không tròn. 


Trái lại, Nếu hư không quyết định là tròn, thì khi để hộp vuông, đáng 
lẽ không thấy nó vuông. 


Vậy nên biết: vuông, tròn là tại đồ vật, chớ không phaiô hư không có 
vuông, tròn. Nếu phá hết các đồ 


vuông, tròn thì ông sẽ thấy hư không không có tướng vuông, tròn. 
Không phải bỏ hư không vuông mà có hư không tròn, hay trừ hư 
không tròn mà có hưkhông vuông. 


Cái "thấy" của ông cũng thế, không có vuông tròn hay lớn nhỏ, mà 
lớn nhỏ, vuông tròn là tại cảnh vật. 


Nếu ông cho khi vào nhà, cai ty 


Nếu ông cho khi vào nhà, cái "thấy" quyết định phải tóp nhỏ lại, thì 
ông ra ngoài sân xem mặt nhựt, ông phải kéo giản cái tyquyết định 
phải tóp nhỏ lại, thì ông ra ngoài sân xem mặt nhựt, ông phải kéo 
giản cái "thấy" ra đến mặt nhựt hay sao? 


Lại nữa, khi vào nhà, nếu ông cho cái thấy bị cắt đứt đi, thì khi xoi 
vách trống ra một lỗ,thấy được bên ngoài, sao cái thấy của ông 
không có dâùu nối? 


Nghĩa đó rất rõ ràng như vậy, chớ có chi lạ mà ông nói không biết. 


A-Nan, tất cảchúng sanh từ vô thỉ đến giờ vì mê mình (tâm) làm vật, 
bỏ mất chơn tâm của mình, bị 


cảnh vật xoay chuyển ( chi phối) nên tấy có lớn nhỏ, rộng hẹp, tốt 
xấu v.v...Nếu ai chuyển xoay được cảnh vật, thân tâm đặnh sáng suốt 
viên mãn, thìđồng với chư Phật. Lúc bấy giờ không rời nơi đạo tràng 
(chổ nầy) mà ở trên đầu một mảy lông, có thể chứa đựng khắp cả 
mười phương thế giới. 


LƯỢC GIẢI 


Từ nơi thể tánh chơn tâm, vì vô minh vọng động, sanh ra có hư 
không thế giới, chúng sanh cùng các cảnh vật, nên gọi "mê mình là 
vật". 


Khi có cảnh vật rồi, cứ thro đó mà phân biệt xấu tốt, lớn nhổ, mừng 
giận v.v...nên nói "bjvật chuyển xoay". 


Đến khi hết vô minh vọng động, trở lại với thể tánh chơn tâm, thì các 
cảnh vật ấy không còn; như 


người thức giấc chiêm bao, thì cảnh chiêm bao kia hết, nên nói "xoay 
chuyển vật" là thế. 


Lúc bấy giờ,một sợi lông hay mười phương thế giới cũng đều là chơn 
tâm cả. Đã đồng là chơn tâm, thì không còn thấy thế giới lớn hơn sợi 
lông, hay sợi lông nhỏ hơn thếgiới , vì đồng một thể tánh, nên nói: 
"Trên đầu một sợi lông, có thể chứađựng mười phương thế giới". 
Đoàn này lý thâm, phải suy nghĩ nhiều mới hiểu. 

Bài Thứ Năm 

L- A-Nan nghỉ: nếu "cái thấy" là mình, 

thì tâm này là ai? 

II- Gái thấy rời tất cả cái tướng. 

II.- Cái thấy tức tất cả các pháp. 


IV.- Phật trấn tĩnh đại chúng. 


V.- Ngài Văn Thùđứng lên thưa hỏi. 

VIL- Phật dạy: Cái thấy không có "thị" và "phi thị". 

VII- A-Nan nghỉ: Chơn tâm đồng với thuyết tự nhiên ngoại đạo. 
VII.- Phật bác cái chấp "tâm tự nhiên mà có". 

IX.- A-Nan nghỉ: Tâm do nhơn duyên sanh. 

X.- Phật bác cái chấp: "nhơn duyên sanh". 


XI.- Phật day: Chơn tâm không thể dùng tâm suy nghĩ hay lời nói 


luận bàn được XII.- A-Nan trởlại nghĩ "nhơn duyên sanh". 


XII.- Phật gạn lại hỏi "cái thấy" để chỉ rõ chơn tâm. 


XIV.- Phật chỉ cái "thấy" không phải vọng, song chưa phải là chơn 
tâm. 


XV.- Phật chỉ tâm lần thứ sáu. 


IL- A-NAN NGHI: NẾU CÁI "THẤY" LÀ MÌNH THÌ THÂN TÂM NÀY 
LÀ AI? 


A-Nan thưa Phật: -Bạch thế tôn! Nếu cái "thấy" này thật là "tâm" con, 
thìthân tâm của con hiện nay đây là ai? Và nếu cái "thấy" thật của 
con, thì nó phải hiện ở trước, khiến cho con thấy được nó. 


Lại nữa, thân tâm, của con hiện nay đây, biết phân biệt được nó ( cái 
thấy ), còn nó không biêts phân biệt được thân tâm con. Xin đức Thế 
Tôn mở lòng đại bi chỉ dạy cho kể chưa ngộ này. 


IL-CÁI THẤY (TÂM) RỜI TẤT CẢ HÌNH TƯỚNG 


Phật dạy A-Nan: Ông nói"cái thấy phải ở trước mặt để ông thấy nó", 
nói như vậy không phải, vì nếu cái "thấy" thật ở trước mặt ông, ông 
thấy được nó, thì cái "thấy" đó ở chỗ nào phải có nhất định và phải 
chỉ ra được . 


Nay ông ngồi trong rừng Kỳ đà, xem các cảnh vật, đưa tay chỉ ra 
từng món: chỗ im mát kia là rừng cây, cái sáng chiếu nọlà mặt nhựt, 
nơi ngăn ngại này là vách, chỗ trống đó là hư không; cho đến cỏ 


cây hoa lá, các vật lớn nhỏ tuy khác, song đều có hình tướng, có thẻ 
chỉ ra được cả. Còn cái "thấy" 


nếu có ở trước mặt ông, thì ông nên lấy tay chỉ chắc chắn, cái nào là 
cái "thấy". Nếu hưkhông là cái 


"thấy" thì cá gì là hư không? còn nếu cảnh vật là cái "thấy", thì cái gì 
là cảnh vật? Đối với các cảnh vật sum la vạn tượng, ông nên chín 


chắn phân tích rõ ràng, rồi chỉ cho ta xem, cái nào là cái "thấy"cũng 
như chỈ các vật, không có lầm lộn. 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Con mỡ tầm con mắt và đưa tay chỉ khắp 
tất cả, thì đều là "vật" chớ 


không có cái nào là "thấy". Dù cho bực Bồ tát cũng không thể phân 
tíchở nơi muôn vậtđể chỉ riêng cái 


"thấy" rađược; huống chi chúng con là bậc sơ học thỉnh văn, làm sao 


chỉ được . 


Phật dạy: Phải lắm! 
LƯỢC GIẢI 


Tâm không phải cái hình tướng, củng như vàng không phải là vòng, 
kiềng, xoa, xuyến v.v... 


II. CÁI THẤY (TÂM) TỨC TẤT CẢ PHÁP 

Phật dạy rằng: Này A-Nan ! Như lời ông nói: "trong ccác cảnh vật, 
không thể chỉiêng cái "thấy" ra được "; vậy nay ông đứng trước cảnh 
vật chỉ lại coi, cái nào không phải là cái "thấy"? 

A-Nan thưa: Con hiện đang xem tất cả các cảnh vật, không biết cái 
nào không phải cái "thấy". Nếu rừng cây kia không phải cái "thấy", 
thờ làm sao thấy được rừng cây. Còn rừng cây là cái "thấy", thì sao 


gọi là rừng cây. Lại nữa, hư không nếu không phải là cái "thấy", thì 
làm sao thấyđược hư không . 


còn nếu hư không tức là cái "thấy", thì sao lại gọi là hư không. Con 
chín chắn suy nghĩ: cái nào cũng là cái "thấy" cả. 


Phật dạy: phải lắm! 


Khi đó đại chúng nghe lời Phật nói như vậy, tất cả đều hoang mang 
lo sợ, vì không biết nghĩa ấy thế 


nào. 
LƯỢC GIẢI 


Tâm đã sanh ra các pháp , thì pháp nào cũng là tâm cả: 
Cũng như vàngđã làm ra các đồ trang sức thì món nào cũng là vàng 
cả. 


IV. PHẬT TRẤN TĨNH ĐẠI CHÚNG 


Phật dạy A-Nan và đại chúng hoang mang, sợ hãi, nên sanh tâm 
thương xót, liền an ủi A-Nan vàđại chúng rằng: 


Như-Lai nói chơn thật, chẳng dối trá, không phải như chúng ngoại 


đạo Mạc-già-lê, nói năng rối loạn không nhất định đâu. Các ông nên 
bình tĩnh và chín chắn suy xét lại, chớ để cho Như Lai thêm lòng 
thương xót. 


V.- NGÀI VĂN THÙ ĐÚNG LÊN THƯA HỎI 


Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử thương cả bốn chúng, 
nên đứng dậy lạy Phật, cung kính chắp tay và thưa rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Trong đại chúng đay chưa hiểu cái nghĩa: các cảnh 
vật là cái "thấy" hay không phải cái "thấy"? 


Bạch Thế Tôn !các cảnh vật hiện tiền đây, nếu là cái "thấy", thì phải 
chỉ ra được; còn nếu không phải cái "thấy", thì đáng lẽ không thể 
thấy được. Vì trong đại chúng không hiểu nghĩa này thế nào, cho nên 
mới sợ hãi, hoang mang. Cúi xin đức Như Lai duỗi lòng từ bi chỉ dạy 
cho biết: Các cảnh vật hiện tiền đây, cùng với cái "thấy" này, nguyên 


2-1 


là gì? Trong đây không có cái "phải" và cái "không phải". 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này lý thâm, nên ngài Văn -Thù mới đứng lên thưa hỏi: người 
học phải suy xét nhiều mới hiểu được. 


Nói cảnh vật và cái thấy, tức là chỉ cả vật chất với tỉnh thần đồng 
một thể tánh chơn tâm. Vì chơn tâm thì không thể suy nghĩ và bàn 
luận được, phải tự ngộ mà thôi, nên nói, "nghuyên nó là cái gì?" (vì 
không thể nói ra được). Bởi nó rời đốiđãi thị phi, nên nói "trong đó 
không có cái phải và cái không phải". 


* 


VI.- PHẬP DẠY: CÁI "THẤY" KHÔNG CÓ "PHẢI" VÀ "KHÔNG PHẢI" 
(THỊ, PHI THỊ) Phật kêu ngài Văn -Thù và Đại chúng, dạy rằng: 


- Mười phương các đức Phật và các vị Đại Bồ tát an trụ trong chơn 
tâm rồi, thời không còn thấy thật có các cảnh vật là căn, trần, thức 
nữa. Gái thấy cùng với cảnh vật bịthấy, nguyên là "chơn tâm". Đã là 
chơn tâm, thì đâu còn có "phải" hay "không phải" nữa. Như ông là 
Văn Thù, vậy có thểnói ông là 


"thật' Văn Thù hay "không thật" Văn Thù được không? 


Văn -Thù thưa:-Bạch Thế Tôn ! chính như thế đó, con là Văn -Thù rồi, 
thì không thể nói "thật Văn - 


Thù" được; vì nếu nói "thật Văn -Thù', thì phẩi nói ông Văn -Thù giả 
(thứ hai). Song con nay đã là vtSong con nay đã là Văn-Thù rồi, thì 
không thể nói "thật" hay "không thật"được. 


LƯỢC GIẢI 


Chơn tâm không hai, nên không còn thị và phi đối đãi; không thể nói 
"quấy" đã đành, mà nói "phải" 


cũng không trúng. Bởi vì nó ngoài vòng đối đãi, cũng như ông Văn - 
Thù là Văn -Thù, không thể 


nói:"thật" hay "không thật" được . 


Phật dạy: cái thấy cùng với cảnh vật bị thấy cũng lại như vậy, đều là 
thể tánh chơn tâm, vì vọng động mà có ra: thấy nghe và các cảnh vật. 
Nó cũng như mặt trăng thứ hai, đâu có gì mà nói "phải" hay 


"không phải". Nghĩa là chỉ có một mặt trăng chánh, (chơn tâm) trong 
đó không có cái "phải" mặt trăng hay "không phải" mặt trăng. 


Nay ông thấy có cái "thấy" và "cảnh vật bị thấy" đó là vọng tưởng; 
còn đối với thể tánh chơn tâm, thì không còn nói phải hay không 
phải được. Bởi thế nên chơn tâm nói ra ngoài cái phạm vi "chỉ bày" 
và 


"không chỉỈbày" cầu ông rồi. 
LƯỢC GIẢI 
Suy nghĩ không tơi nói năng không nhấm. Đại ý đoạn này nói: chỉ có 


một chơn tâm, không thể nói phải hay không phải, nó vượt ra ngoài 
sự đối đãi và nói năng phân biệt. 
Vì vọng động mà sanh ra các vật chất (cảnh) và tinh thần (tâm). Cũng 


như chỉ có một mặt trăng chánh, không thể nói phải mặt trăng hay 
không phải mặt trăng; vì lòa mà thấy in tuồng có mặt trăng thứ hai. 


* 


VII.- A-NAN NGHI "CHƠN TÂM" ĐỒNG VỚI THUYẾT "TỰ NHIÊN" 
CỦA NGOẠI ĐAO. 


A-Nan thưa:-Bạch Thế Tôn ! ngày trước Phật ở tại núi Lăng Già, có 
dạy cho ông Đại Huệ BồTát v.v...rằng: "các chúng ngoài đạo kia 
thường chủ trương thuyết "tựnhiên sanh", còn ta thời nói "các pháp 


do nhơn duyên sanh", nên không đồng vơd thuyết của các ngoại đạo 
kia". 


Hôm nay nghe lời Phật dạy, thì con hiểu cái "chơn tâm" này in như tự 
nhiên mà có; chớ không phải 


"nhơn duyên sanh", vì nó rời tất cả các vọng tưởngđiên đảo, không 
sanh, không diệt. Cúi xin Phật từ 


bi chỉ dạy cho con ngộ được chơn tâm thường trụ này, mà không lạc 
Aa¬r' 


vào thuyết "tự nhiên" của các tà đạo. 


LƯỢC GIẢI 


Cái chơn tâm này, nó tuyệt đối đãi, ngoài thị và phi. Nếu còn chấp có, 
không, thị và phi, nhơn duyên hay tự nhiên v.v...Đều không trúng cả. 
Song chúng sanh vì cái mê chấp nhiều đời, cũng như cây chuối nhiều 
bẹ, lột hết bẹ này, thì nó bày ra bẹkhác. Phật vừa bác xong thị và phi, 
thì ông A-Nan liền chấp nhơn duyên và tựưnhiên v.v...than ôi! Lưới mê 
nhiều đời chồng chập, thật khó trong một lúc vẫy vùng ra khỏi! 


VII.- PHẬT BÁC CÁI CHẤP "TÂM TỰ NHIÊN MÀ CÓ" 


Phật dạy rằng: Ta đã dùng nhiều phương tiện và thành thật chỉ dạy 
cho tường tất như thế, mà ông cũng chưa hiểu ngộ, lại còn mê muội 
chấp là tự nhiên nữa. 


A-Nan nếu thật tự nhiên, thì ông phải chỉ rõ cái "thấy" này, lấy gì làm 
cái thể tựnhiên của nó? Lấy cái 


"sáng" làm tự nhiên hay lấy cái "tối'làm thự nhiên? Lấy cái "trống 
không " làm tự nhiên hay lẫy cái 


"ngăn bít" v.v...làm tự nhiên? 

A-Nan, nếu lấy cái "sáng" cho là tự nhiên cái thể của nó như vậy, thì 
khi tối lại,đáng lẽ ông không thấy được tối. Cho đến lấy cái "tối" 
v.v...làm thểtự nhiên của nó, thì khi sáng đến, cái thấy của ông phải 
mất, làm sao thấy được cái sáng v.v... 


IX.- A-NAN LẠI NGHI TÂM DO "NHƠN DUYÊN SANH" 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải tự nhiên mà 
có, thì chắc do nhơn duyên sanh. 


Con hiểu như vậy chẳng biết có phải không? xin đức Thế Tôn từ bi 


chỉ dạy. 
X.- PHẬT BÁC CÁI GHẤP "NHƠN DUYÊN SANH" 


Phật bác rằng: Ông nói "nhơn duyên sanh". Vậy nay ta hồi ông: Cái 
thấy này là nhơn duyên cái sáng mà có, hay nhơn duyên cái tối mà 
có? Nhơn duyên cái trống không mà có, hay nhơn duyên cái ngăn bít 
Vv.Vv...mà có? 


A-Nan, nếu nhơn duyên cái sáng mà có, thì khi tối đến, ông phải 
không thấy được cái tối; còn nhơn duyên cái tối, cái trống, cái bít 
V.V...cũng vậy. 


XI.- PHẬT DẠY: GHƠN TÂM KHÔNG THỂ SUY NGHĨ VÀ LUẬN BÀN 
ĐƯỢC. 


Phật dạy: A-Nan! Oâng phải biết: Cái thấy (tâm) này không phải 
"nhơn", không phải "duyên", không phải "tự nhiên", và cũng không 
phỉa "không tự nhiên", không cái "phi", không cái "bất phi", không cái 
"thị", không cái "phi thị", nó rời tất cả tướng, mã chính là tất cả pháp. 
Như thế thời ông làm sao để 


tâm suy nghĩ cho tới, dùng lời nói luận bàn cho kịp và gọi nó bằng 
thứ gì được. (ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, ly danh tự 
tướng). 


Nếu ông để tâm suy nghĩ và dùng lời nói luận bàn, thì cũng như 
người quơ tay chụp bắt hưkhông; chỉ 


thên mệt nhọc, chớ làm sao mà chụp bắt hư không cho được. 

LƯỢC GIẢI 

Đến chỗ cao siêu tuyệt diệu, thì không còn suy nghĩ, luận bàn được; 
nếu còn suy nghĩ luận band được thì không phải là cao siêu tuyệt 
diệu. 

Bởi thế nên Đức Thích Ca đóng cửa thất tại nước Ma-Kiệt, ông Duy- 
Ma-Cật ngậm miệng tại thành Tỳ- 

Da, tổ Đạt-Ma ngồi tại chùa Thiếu Lâm, day mặt vô vách chín năm, 
không nói một lời, đều vì cái lý cao siêu, không thể luận bàn được. 


* 


XII- A-NAN TRỞLẠI NGHI "NHƠN DUYÊN SANH" 


A-Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Gái "thấy" này nếu không phải 
"nhơn" không phải "duyên", tại sao đức Thế Tôn thường cùng với các 
thầy Tỳ-kheo nói: "cái thấy phải đủ bốn duyên mới sanh"; như nhơn 
hưkhông, ánh sáng, tâm và con mắt mới sanh. Vậy nghĩa này thế 
nào? 


Phật dạy rằng: Này A-Nan, ta nói thuyết nhơn duyên, là đứng về 
phần sự tướng (hiện tượng), chỉcác pháp trong thế gian mà nói, chớ 
không phải chỉ cho lý tánh tuyệt đối (bản thể)vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Về phương diện pháp tướng (mượn danh từ triết học nói cho dễ 
hiểu, gọi là phần hiện tượng) nói về 

"thức", thì Phật nói có căn, trần, thức và nhơn duyên v.v...Cònđứng 
về phương diện pháp tánh (mượn danh từ triết học nói cho dễ hiểu, 
gọi là phần bản thể) thì không còn danh tướng, nói năng khiếu gọi 
hay suy nghĩ được. 


Bởi thế nên trong kinh, Phật nói: "Đạo ta cao siêu không thể suy nghĩ 
và luận bànđược". Kinh này là nói về phần lý tánh tuyệt đối. 


* 


XII.- PHẬT GẠN HỎI LẠI CÁI "THẤY" ĐỄ CHỈ RÕ CHƠN TÂM 


Phật hỏi: Này A-Nan ! bậy giờ ta hỏi ông: người đời thường nói "tôi 
thấy". Vậy thếnào là "thấy" và thế 

nào là không "thấy"? 

A-Nan thưa: Người đời nhơn có ánh sáng mới thấy được cái vật, thì 
gọi là "thấy"; còn không có ánh sáng, chẳng thấy các vật, thì bảo rằng 
"không thấy" 

Phật dạy: Nếu không có ánh sáng mà bảo là không thấy, thì khi tối 
đến đáng lẽ ông cũng không thấy được cái "tối"? Còn như ông thấy 
được cái "tối", thì khi đó chẳng qua không có ánh sáng mà thôi, chớ 


sao lại nói "không thấy"? 


Lại nữa, nếu khi tối ông không thấy được cái "sáng", mà ông cho cho 
là thấy, thì khi sáng ông không thấy được cái "tối", đáng lẽ cũng phải 


bảo là không thấy mới phải. Như vậy,thời "tối" vá "sáng" cả 
haiđều phải bảo là "không thấy" hết. 
Bởi thế, ông nên biết: "tối" và "sáng" hai món trần tướng nó tự thay 


đổi vơi nhau, còn cái "thấy" của ông lúc nào cũng có. Vậy thì thấy 
"tối" và "sáng" đều gọi là thấy cả, tại sao khi thấy tối, ông nói 


"không thấy"? 


XIV.- PHẬT CHỈ THẤY CÁI KHÔNG PHẢI VỌNG, SONG CHƯA 
PHẢÁI LÀ CHƠN TÂM 


(Đoạn này nguyên ở trước, ay dịch giả đem lại đây cho thuận nghĩa). 


Phật dạy A-Nan rằng: -Cái "thấy" của ông đó, hông phải là vọng, song 
chưa phải là "chơn tâm". Nó cũng như mặt trăng thứ hai (do lòa con 
mắt mà có) tuy không phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng chưa 


phải là mặt trăng chánh. 
LƯỢC GIẢI 


Mặt trăng chánh là dụ cho chơn tâm, mặt trăng thứ hai là dụ cho cái 
thấy, nghe v.v...các giác quan về 


phần trực giác. Bóng mặt trăng là dụ cho vọng tưởng phân biệt. 


Đại ý đọa này nói cá "thấy" không phải vọng tâm, nhưng cũng chưa 
phải là chơn tâm, nghãi là nó gần với chơn tâm mà thôi. Cũng như 
mặt trăng thứ hai do lòa con mắt mà có; nó không phải bóng mặt 
trăng dưới nước,nhưng cũng chưa phải là mặt trăng chánh. 


* 


Phật dạy: A-Nan, ông phải biết: Khi ông thấy sáng, thì cái "thấy" của 
ông không phải là cái "sáng"; khi ông thấy tối, cái "thấy" của ông 
không phả là cái "tối"; khi ông thấy trống không, cái thấy của ông 
không phải là cái "trống không"; khi ông thấy ngăn bít cái "thấy" của 
ông không phải là cái "ngăn bít". 


LƯỢC GIẢI 


Nói cái "thấy" chớ kỳ thực là chỉ chung cho cả cái "nghe, hay, biết". 
Nói "sáng, tối,trống, bít" là chỉ 


chung cho các cảnh vật. 


Đại ý bài này nó: Khi thấy các cảnh vật, thì cái "thấy" không phải là 
cảnh vật. 


* 


XV.-PHẬT CHỈCHƠN TÂM LẦN THỨ SÁU. 


Phật dạy:- Ôngđã hiểu rõ bốn nghĩa này rồi; ông nên hiểu thêm lên 
một từng nữa: Khi "chơn tâm đã khởi ra cái "thấy" (cái giác quan ), 
thì cái "thấy" không phải là "chơn tâm"; cái "thấy" còn cách biệt với 
chơn tâm, (vì còn một lớp mê), cái "thấy" không thể bì kịp với "Chơn 
tâm "" (đoạn này Phật mới chỉ 


chính xác cái chơn tâm) 
LƯỢC GIẢI 


Mượn danh từtriết học nói cho dễ hiểu: khi bản thể (tâm) khởi ra 
hiện tượng ( các giác quan) thì hiện tượng không phải là bản thể, 
hiện tượng còn cách biệt với bản thể, hiện tượng không thể bì kịp 
bản thể. Cũng như khi nước đã biến thành sóng, thì sóng không phải 
hoàn toàn là nước, sóng còn xa biệt với nước ( vì bị gió xao động), 
sóng không thể bì kịp nước. 


Đành rằng "tâm" cùng với cái "thấy" v.v...không hai, nhưng vì mê nên 
tâm biến ra các giác quan thấy nghe hay biết. Lúc bấy giờ cái thấy 
nghe ay biết, không phải là chơn tâm. Ngộ rồi thì cái thấy nghe hay 
biết mới gọi là "chơn tâm". Song khi chưa ngộ thì không thể nói cái 
thấy, nghe v.v...Các giác quan là chơn tâm được. 


Cũng như nước với sóng không khác, nhưng vì gió động nên nước 
biến thành sóng; lúc bấy giờsóng không phải là nước, nươc cách biệt 
với sóng. Đến khi hết gió xao động thì sóng trở lại thành nước. 


Nhưng khi còn động thì không thể nói sóng đó là nước. * Nhưthế 
thời ông làm sao lại nói là "nhơn duyên, tự nhiên, hòa hợp, và phi 
hòa hợp"được . các ông là hàng Thiỉnh văn, trí thức hẹp hòi, không 
thông hiểuđược thập tướng (chơn tâm). Ta đã chỉ dạy nhiều lần rồi, 
vậy các ông nên khôn khéo suy nghĩ và cố gắng tiến lên tu hành, cớ 
nên giải đãi trên con đường bồ đề. 


Bài Thứ Sáu 


I-A-nan không hiểu hỏi Phật 


II- Phật chỉ hai món vọng thấy 

II.- Dụ về nghệp chung của cá nhơn . 

IV.- Dụ về nghiệp chung của đồng loại 

V.- Lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung 

VI.- Phật chỉ các pháp đều về chơn tâm 

VIII.-A-nan ngi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sanh 

IX.- Phật quởA-nan học nhiều mà nhiều mà không hiểu 

X.- Phật nói cái tánh của bốn đại phi hòa-hiệp 

XI.- Đất từ chơn tâm biến hiện 

XII.- Lửa từ chơn tâm biến hiện 

XII.- Nước từchơn tâm biến hiện 

XIV.- Gió từ chơn tâm biến hiện 

I.-A-NAN KHÔNG HIỂU HỎI PHẬT 

A-Nan thưa Phật:- Bạch Thế Tôn,vừa rồi Phật nói cái nghĩa "nhơn 
duyên, tự nhiên hòa hiệp và bất hòa hiệp ",chúng con còn chưa hiểu, 
nay lại nghe Phật nó đến nghĩa " tâm sanh ra cái thấy, cái thấy không 
phải tâm ..." chúng con lại còn thêm mù mịt nữa. Cúi xn đức Như lai 
duỗi lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con ngộ được nhơn tâm thanh tâm 
thanh tịnh, sáng suót này. 


IIL- PHẬT CHỈHAI MÓN VỌNG THẤY 


Phật dạy: -A-Nan ông phải chín chắn nghe, ta sẽ vì các ông phân biệt 
chỉ dạy,cũng khiến cho chúng sanh đờ i sau ngộ được đạo quả Bồ đề. 


Này A-Nan, tất cả chúng sanh bị sanh tử luân hồi trong thế gian, đều 
do ha món điên đảo phân biệt vọng thấy, tức nơi đó phát sanh ra sự 
nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ luân hồi. 

LƯỢC GIẢI 

Từ nơ tâm động vọng sanh ra các nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu 


khổ hay vui. Cũng như người từmê mà sanh ra ngủ, từ nơi đó mà 
hiện ra các cảnh vật vui, buồn rồi chịu lấy buồn vui. 


-Thế nào là hai món? -1- Cái điên đảo thấy thuộc về nghiệp riêng của 
cá nhơn. 20 Gái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiêïp chung của nhơn 
loại. 


II- DỤ VỀNGHỆP CHUNG CỦA CÁ NHƠN. 


A-Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghẹp riêng của cá 
nhơn? Dụ như người nhặm con mắt, ban đem dòm đèn thấy có vòng 
tròn òa đồ năm màu (ngủ uẩn). 


Ý ông ghĩ sao? Cái vầng đỏ năm màu ấy, của đèn hay cái thấy? 


A-Nan, nếu ông nói "của đèn" thì sao những người không nhặm mắt, 
họ chẳng thấy vầngđỏ, mà duy có người nhặm, mắt mới thấy thôi? 


Nếu nói "cái vầng đỏ đó của cái thấy, thì cái thẫyđa thành vầng đỏ; 
vậy người nhặm con mắt thấy vầng đỏ, thì bảo là thấy cái gì? (vì cái 
thấy đã thành vầng đỏrồi, thì hông thể nói thấy vầng đỏ nữa được" 
Lại nữa nếu ông chấp "cái vầng đỏ rời đèn riêng có ", thời đáng lẽ 
ông xem bàn ghếchung quanh đều có vầng đồ cả. Còn nói "vầng đồ 
rời cái thấy riêng có", thì không cần con mắt thấy. Vậy thì tại sao 
người nhặm mắt thấy có vầngđỏ? 


Thế nen phải biết: cái mà sáng là ở nơi đèn, cái thấy vì bệnh mắt mà 
có bóng lòa. Cái "bóng lòa " và cái "thấy lòa"đều do nơi mắt nhặm. 
Còn cái thấy được lòa nhặm, thì "cái thấy" đó không phải nhặm hiện. 
LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói: Vì vô minh vọng động ( nhặm) mà thấy có 
cái cảnh vật hiện ra như vậy (lòa đỏ). Chớ không phải do chơn lý (du 
đèn) hay chơn trí (dụ cái thấy) và cũng không thể nói nó ngòai chơn 
lý hay chơn trí. 


IV.-DỤ VỀNGHIỆP CHUNG CỦA ĐỔNG LOẠI 


-A-Nan, sao gọi là nghiệp chung vọng thấy của đồng loại?- Dụnhư 
trong thế giới này có nhiều nước. 


Nhưng chỉ có một nước vì dân chúng đồng tạo ác nghiệp,nên điều 
cảm thấy có điềm không tốt, như 


sao chổi, sao phướn, hoặc hai mặt trời, hai mặt trăng v.v...Còn dân 
chúng ở các nướckhac thời đều không thấy và cũng không nghe. 


V.- LẤT NGHIỆP RIÊNG ĐỂ CHỈ RÕ NGHIỆP CHUNG 


Này A-Nan , nhưngười nhặm con mắt, vì nghiệp riêng của họ, nên 
"vọng thấy"cáiđèn có vầng đỏ hiện ra. Tại con mắt nhặm mới thành 
ra lòa, chớ"cái thấy" đó không lòa. 


So sánh như các ông ngày hôm nay, thấy có núi, sông, thế giới và 
chúng sanh đó, đều do ái" nhặm lòa từ vô thÏ'( vô minh vọng động từ 
vô thỉ) cho nên mới thấy cảnh vật hiện ranhư vậy. 


Các ông nên biết: "mắt thấy" (kiến) với cảnh vật bị thấy ( kiến duyên) 
hiện tiềnđây, dều do cái "vọng thấy" (giác minh) hiện ra. Cái "vọng 
thấy" đó ( giác kiến)nó lòa nhặm, chớ cái chơn tâm không nhòa 


nhặm. 


Cái chơn tâm biết được cái lòa nhặm đó ( giác sở giác sảnh) nó không 
phải ở trong lòa nhặm (gíac phi sảnh trung). 


Như thế thời làm sao bảo cái chơn tâm đó là các cảm giác thấy, nghe, 
hay biết được ư? đây chính là cái nghĩa:"tâm sanh ra cái thấy, cái 
thấy không phải tâm v.v...ông mới vừa hỏi trước". 

Thế nên, nay ông thấy "tôi", thấy "ông" cùng thấy "thế giới" và "chúng 
sanh ", đều do ông lòa nhặm (vô minh vọng động) mà thấy nhưvậy, 
chớ không phải cái thấy (tâm) đó nó lòa nhặm, cho nên không thể 
bảo nó ( chơn tâm) là "cái thấy". 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đọan này nói: từ nơi chơn tâm, vì vô minh vọng động, nên khởi 
ra có căn và cảnh (cái thấy và cái bị thấy).vì các cảm giác: thấy, 
nghe, hay, biết cùng với các cảnh vật bị thấy, đều do vô minh vọng 
động hiện ra cả. Còn "chơn tâm" vì không phải là vô minh , nên 
không thể gọi nó ( chơn tâm) là cái cảm giác: nghe, thấy, hay, biết 
được. 


Đây là giải lại cái nghĩa ở đọan trước nó: "chơn tâm sanh ra cái thấy 
v.v. ( kiến kiến chỉ thời) cái thấy v.v...không phải là chơn tâm ( kiến 
phi thị kiến). Cái thấy nó còn xa cách chơn tâm v.v.v.." 


Nên nhớ lỗi tại "vô minh vọng động", chớ không phải lỗi tại cái 
"thấy" và "cảnh bị thấy". Củng như tại nhặm chớ không phải lỗi tại " 


A" 


cái thấy" của con mắt và" bóng lòa ". 


VI-PHẬT KẾT THÚC LẠI 


A-Nan, một người nhặm mắt, vì nghiệp riêng của họ, nên họ thấy có 
cái vầng đỏ; cũng nhưdân chúng trong mộtnước, do ác nghiệp chung 
tạo của họ, nên đồng thấy nhữngđiềm không lành hiện ra. 


Lên một tâng nữa, là tòan cả chúng sanh trong mười phương thế giới 
ngày nay đây, đều do "vô minh vọng động từ vô thỶ' nên đồng vọng 
thấy có thế giới chúng sanh hiện ra vậy. 


TỪ nơi chơn tâm, vì hư vọng nên hiện ra các cảm giác thấy, nghe, 
hay, biết. Do hòa hiệp vọng sanh ra, rồi cũng do hòa hiệp vọng diệt 
đi. 


Nếu các ông xa lìa được các duyên hòa hiệp cùng bất hòa hiệp, và trừ 
hết các nhơn sanh tử rồi, thì cái chơn tâm thường trụ thanh tịnh, bất 
sanh bất diệt hiện ra, và các ôngđược viên mãn đạo Bồ Đề. 


LƯỢC GIẢI 


Phật lấy một người nhặm đế dụ một nước thấy niềm ác; lấy một 
nước để dụ chúng sanh trong mười phương. Vì vô mỉnh vọng động 
từ vô thỉ, nên thấy có chúng sanh và thếgiới. Cũng như người nhặm 
mắt thấy có vầng đỏ. Nếu hết nhặm thì vầng đỏ không còn, lúc ấy 
con mắt lành mạnh tự hiện. 


Cũng như vô minh vọng tưởng hết, thì thế giới chúng sanh chẳng 
còn. Lúc bấy giờ chơn tâm sáng suốt hện ra, được viên mãn đạo Bồ 
đề, thế gọi là bực Đại Giác. 


VIIL-PHẬT CHỈCÁC PHÁP ĐỀU TRỞ VỀ CHƠN TÂM 
A-Nan, ông còn chưa hiểu: các trần tướng huyễn hóa đó là nơi tâm 
sanh ra, rồi cũng tùy tâm diệt mất (đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt 


tận). 


Cái "tướng" (hiện tượng) của nó thì huyễn vọng, còn "tánh" (bản thể) 
của nó lại chơn thường. 


Nào là: 5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới đều do nhơn duyên hư vọng hòa 
hiệp tạm có sanh; nhơn duyên biệt ly, hư vọng tạm gọi là diệt. 


Các ông không biết: nào sanh, diệt, khứ, lai đều gốc ở nơi chơn tâm 
thường trụ . trong thểtánh chơn như thường trụ này, tìm kiếm cái 


khứ, lai, mê, ngộ, sanh tửv.v...quyết không thể được. 


LƯỢC GIẢI 


Hiện tượng các pháp thì vọng, mà bản thể của các pháp lại chơn . 
đứng về phần hình tướng( hiện tượng) các pháp thì thấy có sanh, 
diệt, khứ, lai. Còn đứng về phần bản tánh (bản thể) thời tìm cái khứ, 
lai, sanh, diệt, mê, ngộ không thể được . 


VII.-A-NAN NGHI CÁI NGHĨA BỐN ĐẠI HÒA HIỆP SANH 


A-Nan thưa Phật rằng:-- Bạch Thế Tôn, trước kia ngài thường nói" tất 
cả csc vật trong thếgian đều do bốn đại hòa hiệp sanh". Tại sao ngày 
hôm nay, Như Lai bác bỏcả thuyết "nhơn duyên " và "tự nhiên". 


Chúng con không biết nghĩa này thế nào? cúi xin đức Từ tôn chỉ dạy 
nghĩa trung đạo rốt ráo cho chúng con. 


LƯỢC GIẢI 


Phật đã nhiều lần bác cả nhơn duyên và tự nhiên, mf ông A-Nan vẫn 
còn chấp mãi. Cũng vì lưới nghỉ nhiều lớp, không thể một lần lột hết 
được ! 


IX.- PHẬT QUỞ A-NAN HỌC NHIỀU MÀ KHÔNG HIỂU 


Phật dạy rằng:-Ông trước kia nhàm chán quả Thinh văn, Duyên giác 
là thuộc về Tiểu-thừa, phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ đề, cho nên ta 
mới vì ông chỉ bày nghĩa lý cao thượng thứ nhứt (đệ nhứt nghĩa đế!). 


Tại sao ông cònđem lời nói tầm thường trong thế gian, là thuyết 
"nhơn duyên" để tựràng buộc lấy mình? 

Ông tuy học nhiều mà không hiểu chỉ cả; cũng như người trong thế 
gian nói đến tên món thuốc này, món thuốc kia, đến khi thuốc thật 
đem ra trước mắt, thì họ không thể phân biệtđược , t6hật đáng 
thương xót ! 


Ông nên chăm chú nghe, nay ta sẽ vì các ông, cùng với những người 
tu về Đại -thừa đời sau, mà phân biệt chỉ dạy, để cho các ông thông 
hiểu được thật tướng (chơn tâm). 

A-Nan yên lặng, lóng nghe lời Phật dạy. 


X.- PHẬT NÓI CÁI TÁNH CỦA TỨ-ĐẠI PHI HÒA HIỆP 


A-Nan, ông nói rằng: "Do bốn đại hòa hiệp sanh ra tất cả vật". Này A- 
Nan, nếu cái thể tánh (bản tánh) của bốn đại kia không có hòa hiệp, 
thời nó không có hòa hiệp, thời nó không thể hòa với gì được; cũng 
nư hư không, không hòa hiệp với các vật. Còn nó có hòa hiệp, thời 
đồng với vật biến hóa (hiện tượng sanh diệt) nghĩa là, trước sau 
thành nhau, như nước thành băng, băng trở lại thành nước. 


Sanh diệt nói nhau, sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, xoay tròn như 
vòng lửa, không dứt đoạn. 


LƯỢC GIẢI 


Ông A-Nan lấy "hình tướng" (hiện tượng) của tứ đại có hư vọng hòa 
hiệp mà hỏi. Còn Phật chỉ cái "thể 


tánh" (bản thể) của tứ đại rất hòa hiệp, cũng nhưhư không, để giải 
thích. Nếu nó (tánh) có hòa hiệp thì cũng đồng như các tướng (tứ 
đại) có sanh diệt. 


* 


XI.- ĐẤT TỪCHƠN TÂM BIẾN HIỆN 


- A-Nan, ông xem đất kia, lưón là quả địa cầu, còn nhỏ là hạt bụi (vi 
trần). Chẻ hạt bụi rất nhỏ (cực vi) ra làm bảy phần, thì thành hạt bụi 
lân hư (gần với hư không). Cái giáp ranh của sắc tướng tột đến 
chừng đó. Nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhứt này (lân hư) ra làm một lần 
nữa, thì thành hư không. Thế thì rõ ràng hư không do chẻ bụi mà có, 
không phải do hòa hiệp sanh. 


Này A-Nan, nhưÏời ông nói: "Do hòa hiệp sanh ra các vật trong thế 
gian". Vậy ông thử xem một hạt bụi nhỏ nhứt này (lân hư), phải 
dùng bao nhiêu hư không hòa hiệp lại mới thành ra nó? không lẽ hạt 
bụi nhỏ nhứt này hòa hiệp lại thành ra hạt bụi nhỏ nhứt ( lân hư 
trần). 


LƯỢC GIẢI 


Nếu nói"các vật do hòa hiệp thành" thì hạt bụi nhỏ nhất này cũng 
phả do hòa hiệp mà thành. 


Vậy thì lấy cái gì hòa hiệp thành hạt bụi này. Nếu nói "lấy hư không 
hòa hiệp lại thành" thì phi lý. Còn không lấy hư không thì lấy cái gì 
hòa hiệp thành ra nó? (vì ông A-Nan chấp các pháp do hòa hiệp mà 
sanh). Nếu nói lấy sắc tướng hòa hiệp, thì thành ra một vật lớn, chớ 
không phải là thành hạt bụi nhỏ 


nhứt (lân hư trần) nữa. 


Lại nữa, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhứt (lân hư) ra thành hư không, thì rõ 
ràng hư không không phải do hòa hiệp thành. Nếu nói do hòa hiệp 
thành, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hòa hiệp lại mới thành hư 
không? không thể hư không tự nó hòa hiệp thành hư không? 


LƯỢC GIẢI 


Vì chấp "các pháp do hòa hiệp mà có". Vậy hư không lấy cái gì mà 
thành? Không lẽ lấy hư không hòa hiệp thành hư không . đoạn trên 
Phật chỉ hạt bụi, đoạn này Phật chỉ hư không, đều phi hòa hiệp cả. 


* 


Vậy nên biết: khi sắc hòa hiệp thì không phải hư không, khi hư 
không hòa hiệp thì không phải sắc. Gái sắc còn có thể cia chẻ ra 
được, chớ hư không làm sao mà hòa hiệp chođược? 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này, Phật nói các pháp hư vọng hư huyễn, như hóa, phi 
hòa, phi hiệp, do chúng sanh mê vọng mà thấy in tuồng như thật. 


* 


Các ông không biết: trong chơn tâm, tánh (bản thể) của sắc là chơn 
không (tâm); tánh (bản thể) của không là chơn sắc (tâm). Nó vốn 
saùn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới; tùy theo tâm của chúng sanh 
tạo nghiệp và phân biệt như thế nào, thì cóứng hiện ra như thế nấy. 
Chúng anh không biết, chấp là nhơn duyên sanh, hay tựnhiên 
cóv.v...những cái chấp đó, đều do thức tâm phân biệt so đo cả. 


Phàm có nói năng, phân biệt, thì đều không đúng. 
LƯỢC GIẢI 


Thật ra các vậtở giữa này, không có nhứt định vật gì, thật là vật gì 
cả. Tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp như thế nào, thì nó hiện 
ra như thế ấy. Đối vôứi chúng sanh đó, nó thật hay đúng với loài đó 
thôi. 


Như chén nướcđây, nếu đồng nghiệp loài người thì đều thấy thật là 
nước; còn đối với con vi trùng trong chén nước, thì không phải là 
nước nữa rồi, mà chính là nhà cửa của nó. 


Hay như cái bàn gổ này, đối với loài người thì thấy nó là cái bàn 
thật, chớ đối với con mọt, thì lại không thành cái bàn nữa, mà thật là 
món ăn của chúng. 


Thêm một tỷ dụnữa, như thân này đối với loài người, thì thấy thật là 
thân người, chớ đối với con vi trùng trong thân, thì không thành cái 
thân nữa, mà thật là một thế giới bao la vô tận của nó. 


Vậy thì thấy thật nước hay thật chỗ ở, thật cái bàn gỗ hạythât món 
ăn, thấy thật thân người hay thật thế giới, đều tùy theo tâm niệm 
phân biệt nhận định riêng của mỗi loài như thế nào, thì nó thành ra 
thế nấy. Nên trong kinh nói: "tùy tâm biến hiện". 


Chúng ta thường thấy: Khi nào tâm ta vui vẽ, thì thấy cảnh vật chung 
quanh đều vui, cho đến ngủchiêm bao củng thấy cảnh vưi hiện ra. 
Trái lại, khi nào tâm ta buồn phiền thì thấy cảnh vật chung quanh 
cũng buồn bực; mỗi mỗi đều do tâm mình biến hiện ra cả, nên có 
câu: 


"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" 
XII-LỬA TỪCHƠN TÂM BIẾN HIỆN 


-A-Nan, lửa không có tự thể, nó chỈ gá các duyên mà sanh. ông hãy 

xem những nhà trong thành này, khi họ muốn nấu ăn, thì họ cần cái 
kiến (dương tọai) đưa ra trước mặt trời lấy lửa. Này A-Nan, lửa ấy 
nếu nhơn hòa hiệp mà có, thì nó từ trong cái kiến sanh, từ bùi nhùi 

ra, hay từ nơi mặt nhựtđến? 


Nếu lửa từ mặt nhựt đến, cháy được bùi nhùi trong tay của ông, thì 
những cây rừng và các cảnh vật nóvừa trãi qua đó đáng lẽ đều phải 
bị cháy cả. 


Còn nói"lửa từ trong kiến sanh ra cháy cái bùi nhùi",sao cái kiến 
người cầm đó không cháy? Và cái bàn tay của người cầm củng không 
cháy? 

Còn nói "lửa trong bùi nhùi ssanh" thì cần gì phải có bàn tàycâm cái 
kiến hứngánh sáng mặt trời, mới có lữa? 

Ông nên chín chắn xem xét: cái kiến ở nơi tay người cầm, mặt nhựt 
thời ở trên trời, bùi nhùi thì nằm tại đất. Cái kiến và mặt trời vẫn xa 
nhau, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy thì lưả này từ đâu mà 


đến cháy đây? Không lẽ lửa không từ đâu cả mà tựcó? 


Các ông không biết trong chơn tâm,tánh( bản thể) của lửa ( tâm ) là 
thật không; tánh ( bản thể ) của không ( tâm ) mới là lửa thật. Nó 
vẫn thanh tịnhkhắp giáp cả pháp giới, tùỳ theo tâm của chúng sanh 
phân biệt như thế nào, thì nó hiện ra như thếnấy. 


Nếu một người cầm kiến lấy lửa, thì một chỗ đó có lửa hiện ra. Nếu 
tất cả người trong thếgian đều cầm kiến lấy lửa, thì khắp tất cả 
trong thế gian đều có lửa hiện ra; chỉ tùy theo vọng nghiệp của 
chúng sanh mà hiện đó thôi, chớ không có xứ sở gì. Người thế gian 
không biết, dùng thức tâm hư 


vọng phân biệt mê lầm chấp cho nhơ3nhưng duyên sanh, hoặc tự 
nhiên có v.v...phàm có nói năng, phân biệt đều khôngđúng sự thật. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý như đoạn trên ( đất) 


* 


XII.-NƯỚC TỪCHƠN TÂM BIẾN HIỆN 


A-Nan, tánh nước không tịnh, đứng chảy chẳng thường. Như trong 
thành Thất La, các vị đại huyễn sư, như ông Ca-tỳ-la-tiên, Chiết-ca-la- 
tiên, Bác-đầu-ma và Ha-tát-đa v.v...Các vị này thường lấy nước mặt 
trăng hòa với thuốc. Họ choờ đêm nào trăng sáng trong, cầm hột 
châu phương chư hứng mặt trăng, thì có nước chảy ra ởthau. 


Vậy nước ấy từhột châu sanh?hay từ hư không ra? Hay từ mặt trăng 
đến? 


A-Nan, nếu từmặt trăng đến, nó làm cho hột châu ra nước;vậy thời 
từ phương xa đến đây, trong khi trãi qua cây cối các cảnh vật, nó 
phải đều làm cho ngập ướt cả; nếu thế thìcần gìphải có hột châu 
phương chư ( hột châu lấy nước)? song sự thật các cảnh vật không 
ngập ướt, thì rõ ràng nước ấy không phảitừ mặt trăng đến. 


Còn nói"nước từ hạt châu ra", thì hột châu nếu đã chảy ra được 
nước, đáng lẽ lúc nào nó cũng tự chảy ra được nước, cần gì phải chờ 
nữa đêm hứng mặt trăng sáng mới có nước? 


Còn nói "nước từ hư không sanh" thì hư không vô biên,nước cũng 
phải vô biên; vậy thì từnhơn gian cho đến thiên thượng, tất cả cỏ 


cây, đất đai đều bị ngập lụt cả. 


Oâng nên chín chắn xem xét: Mặt trăng ở trên trời, hột châu ở tay 
người cầm, cái thau hứng nước lại để dưới đất. Mặt trăng với hột 
châu để cách xa nhau, không phải hòa cũng không phải hiệp, vậy 

nước đó từ đâu mà đến? Không lẽ không nhơn đâu mà nó tựcó. 


Oâng không biết trong chơn tâm, tánh ( bán thể) của nước ( tâm ) 
thật không; tánh ( bản thể )của không (tâm ) thật nước, vốn saũn 
thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới, tùy tâm của chúng sanh phân biệt 
như thế nào, thì nó hiện ưng như thế nấy. Một người cầm hột châu 
lấy nước, thì một chỗ đó có nước. Nếu tất cả người trong thếgìanđêu 
cầm hột châu lấy nước, thì khắp cả trong thế gian đều có nước. 
Nước tùy theo nghiệp chướng trong chúng sanh màphát hiện ra; nó 
không có phương hướng sứsở gì. Người trong thế gian không biết, 
lầm chấp nhơn duyên sanh, hoặc tự nhiên có, đều do thức tâm vọng 
chấp, phân biệt cả. Phàm có nói năng, luận bàn thếnào, cũng đều 
không đúng cả. 


XIV.-GIÓ TỪCHƠN TÂM BIẾN HIỆN 


A-Nan, tánh gió không tịnh, động và tịnh chẳng thường. Như ông 
thường đắp y đi vào đại chúng, cái chéo y của ông phất qua người 
gần bên, thì có một chút gió quạt đến mặt người. Vậy gió này từ 
chéo y bay ra, hay từ hư không bay đến, hay từ nơi mặt người sanh? 


A-Nan, nếu gió này từ cái y bay ra, thì cái y đã thành gió, vậy nó phải 
bay bổng rời khỏi thân ông, và ông đắp y thành ra đắp gió hay sao? 
Ta hay xổ cái y ra, ông hãy thử xem coi gió ở chổ nào? chẳng lẽ 


trong y có chổ cất (để) gió. 


Nếu gió từ hưkhông sanh, vậy thời khi ông không động cái y, sao 
chẳng có gió? Và hư không thường còn, thì gió cũng phải thường 
sanh, nếu khi nào không có gió, thì hưkhông phải diệt. Song thật ra 
gió có thể diệt (hết) chớ không làm sao diệtđược. 


Nếu hư không có sanh diệt, thời không gọi là hư không; còn gọi là hư 
không thời làm sao lại sanh ra gió được. 


Còn ông nói "gió từ nơi mặt người bị phất sanh"; nếu thật thế, thì gió 
phải phấtđến mặt ông mới phải, tại sao nó lại phất ngược trở lại mặt 
người bịphất. 


Ông nên chính chắn xem xét: Cái ly là ở nơi ông, cái mặt la fthuộc về 
người kia (bị phất), còn hư 


không thì tự yên lặng; gió (động) với hư không (lặng) tánh khác 
nhau, không hòa không hiệp, vậy gió từ nơi đâu mà phát động đến 
đây? Không lẽ không từ nơi đâu mà tự có. 


Các ông không biết trong chơn tâm, tánh (bản thể) của gió (tâm) là 
thật gió, vốn sẵn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới, tùy tâm chúng 
sanh phân biệt như thế nào, thời nó hiện ra như thế nấy. Một người 
phất y, thời có một chút gió sanh ra. Nếu tất cẳmọi người trong thế 
giới đều phất y, thì cả thế giới đều có gió, theo nghiệp của chúng 
sanh mà phát hiện, không có phương hướng, xứ sở gì. Thế gian 
không biết, khởi thức tâm phân biệt so đo, lầm chấp là nhơn duyên 
sanh, hoặc tự nhiên có v.v...đều không đúng cả. 


Bài Thứ Bảy 
I-Hư không từchơn tâm biến thiện 


II-Gác giác quan từ chơn tâm biến thiện 


II-Thức (phân biệt) từ chơn tâm biến thiện 
IV-A-Nan ngộ được chơn tâm, đứng dậy phát nguyện rộng lớn. 
IL-HƯ KHÔNG TỪ CHƠN TÂM BIẾN THIỆN 


A-Nan, hư không vô hình, nhơn các hình sắc mà hiện bày ra. Như ở 
trong thành Thất la này, khi dân chúng mới cất nhà, thì họ đào giếng 
để múc nước. Đào một thước đất, thì thấy có một thước hư không 
hiện ra, đào xuống mười thước thì thấy có mười thước hư không 
hiện ra; hư không cạn không hay sâu là tùy người đào nhiều hay ít. 
Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu 
mà tự sanh? 


A-Nan, hư không này, nếu không do đâu mà tự sanh, thì khi chưa đào 
sao không thấy có hư không, mà chỉ thấy đất đặc? Còn cái ??hư 
không do đào mà có??; thì khi quăng đất ra,đáng lẽ phải thấy hư 


không vào. Nếu quăng đất ra trước mà không thấy hư không vào, 
thời sao lại nói ??hư không do đào đất mà có??. Nếu hư không không 
ra vào, thời đáng lẽ nó cùng với đất không khác; nếu không khác thời 
đồng với đất. Vậy khi quăng đất ra, sao chẳng thấy hư không ra? 


Nếu nói hưkhông do đào đất mới có, thời khi đào, đáng lẽ phải ra hư 
không chớ sao lại rađất Còn nói không chẳng do đào mà ra thì khi 
đào ra đất, tại sao thấy có hư không? 


Các ông nên chín chắn quan sát: đào là từ nơi tay người tùy theo chỗ 
mà đào. Còn đất cục là nhơn chỗ 


đất cái dời đi. Đào là việc thật, còn hư không thì trống không, hai cái 
không dính líu gì với nhau, không hòa không hiệp. Vậy hư không từ 
nơi đâu mà ra không lẽ không nhơn đâu mà hư không tự có. 


Các ông biết trong chơn tâm tánh (bản thể) của hư không (tâm) là 
chơn giác (tâm); tánh (bản thể) của giác (tâm) là chơn không, vốn 
saũn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh thế 
nào, thì nó hiện ra thế ấy. Một chỗ đào giếng, thì một chỗ có hư 
không, khắp cả trong thế gian đều đào giếng, thì khắp cả thế gian có 
hư không; tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có 
phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, khởi tâm 
phân biệt so đo, chấp là nhơn duyên sanh hoặc tự nhiên có v.v...đều 
không đúng cả. 


A-Nan, ông nên biết: hiện tiền tấn của năm đại: đất, nước, gió, lửa và 
hư không vốn viên dung khắp giáp, không lay động, đều là chơn tâm 
cả, không có sanh và diệt. Chỉ tại các ông mê muội không biết mà 
thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Đất, nước, gió, lửa và hư không,năm đại này thuộc về phần vật chất, 
đại diện cho các cảnh vật. Hai đại diện sau (kiến và thức) là thuộc về 
phần tỉnh thần, đại diện cho các thức. 


II.-CGÁC GIÁC QUAN TỪ CHƠN TÂM BIẾN HIỆN 


A-Nan, cái ??thấy?? không tự thể, nhơn đối với cảnh vật và hư không 
mà có, như ông ngày nay ngồi trong rừng Kỳ đà, sớm mai thấy sáng, 
chiều lại thấy tối, đêm không trăng trời thấy tối, có trăng lại thấy 
sáng. Nhơn có tối và sáng, nên ông mới thấy có phân biệt. 


Vậy cái ???thấy?? này cùng với tối, sáng và hư không là một thể hay 
không phả một thể?Đồng hay khác? 


Này A-Nan, khi tối thì không có sáng, khi sáng không có tối. Nếu cái 
thấy này cùng với tốiđồng một thể thì khi sáng đến, cái thấy phải 
mất. Còn cái thấy này cùng với cái sáng đồng một thể, thì khi tối lại, 
cái thấy diệt. Nếu cái thấy diệt, thời làm sao thấy tối và thấy sáng. 
Lại nữa, tối và sáng khác nhau, còn cái thấy lại không sinh diệt, như 
thế thời làm sao nói đồng một thể được. 


Nếu nói cái thấy cùng với tối, sáng và hư không chẳng phải một thể, 
thì rời tối, sáng và hưkhông, ông hãy chia riêng cái thấy của ông ra 
xem thử hình tướng của nó thếnào. Nếu trời tối, sáng và hư không 
thì cái thấy của ông như lông rùa, sừng thỏ; nghĩa là không có. Khi 
phân tách ra tối, sáng và hư 


không, ba cái đều khác, thì cái thấy của ông ở chổ nào? 


Lại nữa, tối sáng trái nhau, thế nào nói đồng được? Rời tối, sáng và 
hư không ra, không có cái 


??thấy??, thì làm sao nói khác được? Không thể chia ranh đây là hư 
không, kia là cái ??thấy?? được, thời làm sao lại nói ??không đồng??? 
tối, sáng chẳngđồng, còn cái ??thấy?? không biến đổi thì sao lại nói 
??không khác??? 


Ông nên chín chắn suy xét: cái sáng là từ nơi mặt nhựt, cái tối thuộc 
ban đêm, chỗ trống thuộc hư 


không, nơi bít là thuộc về đất; cái "thấy" có biết còn hưkhông không 
biết, không phải hòa không phải hiệp. Vậy cái "thấy" từnơi đâu mà 
sanh, không phải tự nhiên có? 


Các ông không biết: trong chơn tâm, cái tánh của "thấy" là tâm (giác 
minh) tâm là tánh của thấy; vốn sẳn thanh tịnh khắp cả pháp giới, 
tùy tâm của chúng sanh phân biệt như nào, thì hiện ra theo sự hiểu 
biết của chúng sanh như thế ấy. Nhưmột con mắt là một cái thấy. 
Cho đến tai nghe, mũi ngữi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, sáu giác 
quan cũng vậy, đều khắp cả pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng 
sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. 


LƯỢC GIẢI 


Như điện, vào đèn thì đèn cháy, vào quạt quạt lại quay v.v...điện 
không có phương hướng xứ sởgì, chỉ 


tùy duyên phát hiện. Còn tâm cũng thế, tâm vẫn là một, nếu đến mắt 
thì thấy, còn đến tai thì nghe v.v...tùy duyên phát hiện. 


* 


Thấy, nghe, hay, biết sáu giác quan kể là một, cùng với hư không và 
bốn đại, thành ra sáuđại, tấn có viên dung vốn không lay động, đồng 
một thể chơn tâm, không sanh không diệt, thế gian vì mê lầm không 
biết, sanh tâm phân biệt, chấp cho nhân duyên sanh, hoặc tự nhiên 


có đều không đúng cả. 
II.-THỨC (PHÂN BIỆT) TỪ CHƠN TÂM ĐẾN THIỆN 


-Này A-Nan, cái ""thức" (phân biệt) không có căn nguyên, nhơn sáu 
căn và sáu trần mà vọng hiện. 


Ông nay dùng mắt xem khắp trong hội này, thì con mắt của ông 
chẳng khác nào như cái kiếng chiếu cảnh, không có phân biệt gì 
riêng khác. Rồi cái "thức" của ông mới khởi lên, tuần tự phân biệt: 
đây là ông Văn thù, kia là ông Phú-Lâu-Na, đó là ông Mục-kiền-liên, 
nọ là ông Tu-Bồ-Đề v.v...vậy cái thức hiểu biết phân biệt này, từ cái 
thấy sanh, hay từ nơi cảnh vật sanh? Từ hư ra, hay không do đâu mà 
tự 


xuất hiện? 


A-Nan, nếu nói "cái thức của ông từ nơi cái thấy sanh", mà không có 
tối, sáng, cảnh vật và hư không bốn món, thì cái "thấy" của ông 
không có. Gái thấy còn không có, thời cái thức phân biệt kia làm sao 
từ nơi cái thấy mà sanhđược. 


Còn nói "thức phân biệt này từ cảnh vật sanh, chớ không phải từ nơi 
cái thấy". Nếu không có cái thấy để thấy tối, sáng, cảnh vật và hư 
không các tướng, thời cái "thức" của ông từ nơi đâu mà sanh được. 


Còn nói "thức từ hư không sanh, không phải từ nơi cảnh vật và cái 
thấy". Nếu không có cái "thấy" thời không thấy được sáng, tối, cảnh 
vật và hưkhông. Còn nếu không có các cảnh vật thì thấy, nghe, hay, 
biết không từ nơi đâu mà có. 


Nếu nói "thức không phải từ cảnh vật và cái thấy sanh", như thế thì 
nó đồng với cái không. Còn nói 


"nó có mà không phải đồng cảnh vật", thì dầu cho cái thức của ông 
có phát sanh ra nữa, cũng không thể phân biệt cái gìđược. 


Nếu nói "thức không nhân đâu, thoạt nhiên xuất hiện", thì sao khi 
ban ngày, ông không thể phân biệt được mặt trăng? 


Ông nên chín chắn suy xét: cái thấy thì nó gá nơi con mắt của ông, 
còn các hình tướng là ởnơi cảnh vật. Những gì có hình tướng thời có, 
còn không hình tướng là không. Cái "thức" thì động (có phân biệt), 
còn cái ??thấy?? lại yên lặng (không phân biệt), không phải hòa 
không phải hiệp. Vậy thì cái thức phân biệt của ông từ đâu sanh ra? 


Không lẽ không do đâu mà tự có? 


Các ông không biết trong chơn tâm, tánh của thức là tâm, tâm mới 
thật là thức (chơn thức), nó nhiệm mầu yên lặng, sáng suốt, khắp 
giáp cả pháp giới , hàm chứa và sanh ra mười phương hư không thế 


giới, chỉ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có 
phương hướng xứ sở. Thế gian không biết, khởi thức tâm phân biệt 
chấp trước, cho là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có v.v...đều không 
đúng cả. 


Các ông nên biết: đất, nước, gió, lửa hư không, cái thấy và thức tâm 
gọi chung là bảy đại, tánh của nó đều là chơn tâm viên mãn khắp 
giáp tất cả, vốn không sanh diệt. Các ông vì mê muội nên không biết. 


LƯỢC GIẢI 
Chúng ta nên phân biệt rõ ràng: "thức" và cái "thấy". 


Cái "thấy" là thuộc các giác quan, về phần trực giác. Nó cũng như cái 
kiếng chiếu cảnh, không có phân biệt tính toán. Còn "thức??thì có 
phân biệt tốt, xấu, hay, đở v.v...so theo Duy thức tôn, để nói cho dể 


hiểu: trong đây nói "thức" là chỉ cho thức thứ Sáu; còn nói cái "thấy" 
là chỉvề năm thức trước. 


Tóm lại, nóiđất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức, cộng là 
bảy đại, gồm cả vật chất cả tỉnh thần. 


Đất, nước, gió, lửa, hư không là thuộc về vật chất, còn thấy các thức 
là thuộc về phần tỉnh thần. 


Trong vũ trụ tuy có thiên hình vạn trạng, nhưng tóm lại thì không 
ngoài vật chất và tỉnh thần. 


Đoạn này là cẳnói về vật chất lẫn tinh thần đều từ nơi chơn tâm, tùy 
theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra như thế này, hoặc như thế 
kia, ngàn sai muôn khác. Như người chiêm bao thấy hiện ra các cảnh 
vật (đât, nước v.v...) 


Về bản thể(tâm) của bảy đại thì chơn, không có sanh diệt. Còn về 
hiện tượng (các hình tướng) thì vọng. Vì chúng sanh mê muội không 
biết, chấp thế này hoặc thế kia, (như người đương chiêm bao chấp 
các cảnh chiêm bao là thật). Một phen ngộ được chơn tâm, thì bảy 
đại này đều trở về thể tánh chơn tâm (như người thức giấc, thì cảnh 
chiêm bao liền hết; lúc bấy giờ mới biết các cảnh vật trong chiêm 


baođó, đều do tâm chiêm bao hiện ra). 

IV.- A-NAN VÌ NGỘ ĐƯỢC CHƠN TÂM NÊN ĐỨNG DẬY PHÁT LỜI 
THỂ NGUYƑN RỘNG LƠN 

Khi ấy A-Nan vàđại chúng nhờ Phật chỉ dạy rất cặn kẽ, nên mỗi 
người đều ngộ được chơn tâm của mình rộng lớn khắp cả mười 
phương hư không. Lúc bấy giờ ông lại thấy cả mười phương thế giới 
rất nhỏ hẹp và rõ ràng cũng như một lá cây cầm trong tay. Tất cả các 
cảnh vật sum-la vạn-tượng trong thế gian này, đều ở trong chơn tâm; 
chơn tâm bao trùm khắp giáp cả mười phương thế giới. Khi ấy ông 
xem trở lại cái thân do cha mẹ sanh đây, thật nhỏ nhen làm sao! Như 
một hạt bụi nhỏ ở trong mười phương hư-không, dù còn, dù mất 
cũng không thấm vào đâu và cũng như một hòn bọt nhổ, nỗi ở trong 
bể cả rộng khơi, dầu sanh dầu diệt cũng không nhằm sì. 

Vì ông A-Nan hiểu lộ được chơn tâm của mình còn không diệt và 
rộng lớn như vậy, nên ông đứng trước Phật chắp tay kính lạy, và 
xứng theo chơn tâm rộng lớn, mà nói bài kệ phát nguyện như vầy: 
NGUYÊN VĂN CHỮHÁN 

Diệu trạm, Tổng trì, Bất động tôn 

Thủ Lăng-Nghiêm vương, thế hi-hữu, 

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, 

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân. 

Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, 

Hườn độ như th{hằng sa chúng, 

Tuơng thử thâm tâm phụng trần sát, 

Thị tắc danh vi báo Phật ân. 

Phục chỉnh Thế-Tôn vị chứng minh: 

Ngũ trược ác thế hệ tiên nhập, 

Như nhất chúng sanh vị thành Phật, 


Chung bất ư thửthủ Nê-hoàn. 


Đại hùng, đại lực, đại từ bi, 

Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, 

Lĩnh ngã tảođăng vô thượng giác, 
Ư thập phương giới tọa đạo tràng 
Thuấn-nhã-da tánh khả tiêu vong, 
Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. 
DỊCH NGHĨA 


Kính lạy Pháp thân, Báo-thân, Hóa-thân Phật, và kinh Thủ-Lăng- 
Nghiêm vương là ngôi Pháp-bảo rất hi hữu trên đời. Tiêu trừ cho con 
các vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp, khiến con chẳng cần trải qua vô 
số 


kiếp tu hành mà vẫn đặng pháp-thân Phật. 


Hôm nay con nguyên mau đặng thành quả Phật, để trở lại độ chúng 
sanh nhiều như hằng sa. Con nguyện đem thân-tâm này, phụng sự 
các Đức Phật nhiều như vi trần. Thế mới gọi làđền ơn chư Phật. 


Cúi xin Đức Thế-Tôn chứng minh cho lời nguyện của con: "trong đời 
ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh ". Nếu 
còn một chúng sanh nào chưa được thành Phật, thì con thề chẳng 
lãnh quả vui Niết-bàn. 


Phật là đấngĐại-lực và Đại-từ-bi. Cúi xin Ngài tiêu trừ các điều mê 
lầm vì tế cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật, để hóa độ 
chúng sanh khắp cả mười phương thế giới. Giả sử hư không kia có 
thể tiêu diệt hết, chớ chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài A-Nan vì ngộ được chơn tâm của mình rộng lớn bao hàm cả vũ 
trụ: vô biên thế giới vô tận chúng sanh đều ở trong chơn tâm cả. Lúc 
bấy giờ, Ngài thấy mười phương thế giới rất rõ ràng và rất nhỏ hẹp 
cũng như cái lá cây nằm ở trong tay, còn thân này nhỏ nhen như hạt 
bụi bay trong hư không, dầu còn dầu mất cũng chẳng thấm vào đâu. 


Bởi Ngài ngộ được chơn tâm rộng lớn, cùng với chúng sanh đồng một 
thể không hai, cho nên Ngài mới xứng theo chơn tâm rộng lớn, khởi 
ra đồng thể đại bi, phát lời thềnguyện rộng sâu như thế. 


Xem nhưcâu: 


Trong đời ngũtrược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng 
sanh. nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì con thề 
chẳng lãnh quả Niết-bàn ... 


Và câu: 
Giả sử hư không kia có thể tiêu hết, mà chí nguyện của con đây 
chẳng hề lay động. 


Trong kinh nói:"thế giới vô biên, chúng sanh vô tận", biết bao giờ độ 
cho hết tất cả chúng sanh, mà Ngài lại thề nguyện xung phong vào 
đời ngũ trược tội ác trước hết, để cứu độ chúng sanh. Nếu còn một 
chúng sanh nào chưa thành Phật, thì Ngài chẳng chịu an vui ở cảnh 
Niết-bàn. 

Thật là lòng từbi rộng lớn vô cùng, chie nguyện cao thượng huyền 
diệu sinh độ đời của Ngài nhưthế, đáng cho chúng ta trọn đời bái 
phục... 


Trông lên Ngài rồi ngó lại ta...thấy rõ tâm chí và hành vi của mình, 
thật cũng quá ư hẹp hòi và thấp thổi! 


Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


htip://www.thuvienhoasen.org 


